PGS. TS. PHẠM SỸ LĂNG - PGS. TS. PHAN ĐỊCH LÂN 


D ệnh thường gặp 
Ở BÒ SỮA VIỆT NAM 


VÀ KÝ THUẬT PHÒNG TRI 


TẬP] 
BỆNH NỘI KHOA VÀ BỆNH SINH SẢN 


\/ NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


PGS. PHAM SỸ LĂNG - PGS. PHAN ĐỊCH LÂN 
; lt Š 


BỆNH THƯỜNG GẶP 
Ở BÒ §ỮA VIỆT NAM 
_ VÀ KỸ THUẬT PHÒNG TRỊ 


TẬP ï 
(Bệnh truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng) 


( Tái bản lần thứ 1) 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
Hà nội 2002 


LÒI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong nhũng năm gần đây việc chăn nuôi bò sửa đã 
à đang phát triển trong các có sở chăn nuôi tập 1rn9 
ũng nhu trong khu Vúc gia đình ỏ nước 14. 

Theo kế hoạch phát triển chăn nuôi 1997 - 2000, nước 
a sẽ có 200.000 bò sửa nhằm tăng nguồn sửa cung cấp 
"ho đời sống nhân dân. 

Trong chăn nuôi bò sữa, chúng ta đã có một số thành . 
tựu về thuần hóa, lai tạo một SỐ giống bò sũa cao sản 
nhập ngoại với bò nội và đã áp dụng một số kỹ thuật 
tiến bộ mới trong nuôi dưỡng nâng cao chất lượng đản 
bò súa, sản lượng sửa nhằm đáp ứng với yêu cầu của 
thục tiễn. Tuy nhiên chúng ta còn có một số khó khăn 
tồn tại về kỹ thuật chăn nuôi bò sửa và biện pháp phòng 
chống dịch bệnh. 

Để góp phần giúp sắc thầy thuốc thú y và người chắn 
nuôi có biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả, chúng 
tôi xuất bản cuốn sách "Bệnh thường gặp ö bò súa Việt 
Nam và kỹ thuật phòng trị" do hai chuyên gia thú y PGS. 
TS. Phan Địch Lân và EGQS, T8. Phạm SĨ Lăng biên soạn. 
Sách gồm 2 tập: 

Tập I: Bệnh truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng. 

Tập l!: Bệnh nội khoa và bệnh sinh sản. 

'Nhà XBNN xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc và 


F4 


mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp. 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


3 


CHƯỚNG T 


BỆNH TRUYỀN NHIỄM 


BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG 
(aphtae epizootica) 


Bệnh lò mồm long móng là một bệnh truyền nhiễm 
cấp tính, lây lan nhanh. rất rộng của nhiều loài thú nuôi 
và thú hoang nhất là trâu bò, do virut lò mồm long móng 
gây ra. Virut này làm hình thành những mụn nuốc Ở niêm 
mạc mồm và đa móng (lö mồm long móng) gây tổn thất 
lớn về kinh tế, làm trỏ ngại cho sản xuất nông nghiệp Ỏ 
những vùng rộng lón. 


I. PHÂN BỐ 


Bệnh lò mồm long móng phân bố trên khắp các lục 
địa và đã lưu hành từ nhiều thế kỷ nay. 

Ö Việt Nam. dịch lö mồm long móng được phát hiện 
lần đầu tiên năm 1868 tại Nha Trang. Sau đó bệnh đã - 
xảy ra Ö nhiều tỉnh Nam Bộ (1920). Quảng Ngãi (1937 
- 1940), Thừa Thiên (1952), các tỉnh phía Nam và phía 
Bắc Trung Bộ (1953 - 1954), bệnh cũng đã được phát 
hiện tại 11 tỉnh từ Việt Bắc, Tây Bắc vào đến Nghệ An, 
Hà Tính, và thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. 
Ö các tỉnh phía Bắc từ 1954 - 1960 đã có 724 ổ dịch lõ 


5 


mồm long móng xẩy ra, 13.000 trâu bò mắc bệnh trong 
đó bị chết 417 trâu bò. (Đào Văn Trung, 1968). 

Tù năm 1965 đến nay, do áp dụng các biện pháp tích 
cục phòng chống bệnh nên đã không thấy dịch lö mồm 
long móng ò các tỉnh phía Bác. Nhung các tỉnh phía Nam 

bệnh lỗ mồm long móng vẫn còn lưu hành ö một số tỉnh 
_(1975 - 1981) như: Sông Bé, Lâm Dồng, Đồng Nai, Tây 
Ninh. Hiện nay, bệnh vẫn xảy ra hàng năm ö các tỉnh 
miền Trung và miền Nam. 


H. NGUYÊN NHÂN BỆNH 


Virut gây bệnh lò mồm long móng được Loffle và Frot 
phát hiện năm 1890, có kích thước rất nhỏ từ 10-20 nm. 

Đến nay, các nhà khoa học đã xác định có 7 típ virut 
gây lö mồm long móng là: O, A, C, §$, T-I, §S-A, T-2, 
S.A.T-3 và Asia 1. Các típ virut này gây các biểu hiện 
lâm sàng giống nhau. Nhưng khỏng gây miễn dịch cho 
nhau được. 

Những típ này lại chia thành nhiều biến chủng khác 
như: O\¡, O;, ¿... Ai, A¿, A¿... Cị, C¿, Cš.. do có cấu 
trúc kháng nguyên và đặc tính miễn dịch khác nhau. 

Các típ O, A, C được phát hiện ở nhiều vùng khác 
nhau trên thế giới. Những típ S, A, T chỉ có ö Nam Phi, 
Trung Phi, Đông Phi, Xu Đăng, Ai Cập, típ Á Đông giới 
hạn ö Ấn Độ, Pakistăng, Thái Lan, Trung Quốc, Lào, 
Cận Đông, Hồng Kông. 


Do có nhiều típ và biến chủng nên ta thấy hiện tượng 


trâu bò lành bệnh rồi lại mắc lại bệnh trong một thời 
gian ngắn. Hiện tượng này có thể giải thích" Vật bệnh 
lần đầu mắc bệnh do một chủng virut khác. lần sau do 
một chủng virut khác mà chủng virut lần dầu không gây 
miễn dịch chéo cho vật bệnh chống lại chủng virut lần 
sau. : 

Virut lỗ mồm long móng có thể nuôi cấy được trên 
tổ chúc thượng bì sống như tổ chức da của thai chuột 
bò. lớn, trên màng niệu phôi của trứng gà. trên tổ chúc 
thượng bì của lưỡi bò. 

Virut bị diệt dễ dàng bởi nhiệt độ, ð nhiệt độ 60-70°C 
virut chết sau 5-10 phút. Virut được bảo tôn lâu trong 
lạnh. Tù 09C-5*C virut sống được 425 ngày. Trong đất 
ầm và lạnh, virut chỉ sống được 24 giÒ. 

Các dung dịch sát trùng: xút (NaOH) - 1#. focmon - 
2%, axit phenic - 1%, nước vôi 54-10% đều diệt được 
vỊrul. 


III. DỊCH TẾ HỌC 
1. Loài vật mắc bệnh 


Trong thiên nhiên: Trâu, bò nhà và rừng, lọn nhà và 
rùng, đê, cừu, voi, lạc đà, hươu nai, hoắng. nhữm, đều 
mắc bệnh. Nhưng trâu. bò mắc bệnh nhiều và nặng hơn 
cả. Ngựa và các loài chim không bị lây nhiễm. Nhím mắc 
bệnh nhẹ và có thể bảo tồn virut suốt trong thời gian 
ngủ đông. | 


- Trong phòng thí nghiệm, người ta truyện bệnh thực 
nghiệm cho bê và chuột lang. 


2. Chất chứa virut 


Trong có thể vật bệnh, virut có ö hạch lâm ba. các 
mụn nước, các nội tạng. trong máu và trong cấc bệnh 
tích bắp thịt Sau khi nhiễm bệnh, vật bệnh có virut 
trong máu öð giữa giò thứ 18 và tồn tại trong khoảng 3-5 
ngày. Máu có dộc lực khi hình thành mụn nước. - 

Virut còn có trong các chất bài xuất của vật bệnh: 
nước bọt, nước tiều, phân, sữa, nước mũi, nước mắt. Dộc 
lực của chất bài xuất cao nhất vào ngày thú 2 và thú 3, 
mất đi vào ngày thú 4 và thứ 5. Độc lực của nước dãi 
mất đi trung bình vào ngày thứ 11 sau khi nhiễm virul. 

Sự lan tràn của virut trong chất bài xuất có tù trước 
khi xuất hiện triệu chúng lâm sảng. 


3. Đường xâm nhập của virut 
Trong thiên nhiên đường tiêu hóa là đường xân nhập 
chủ yếu của virut. Virut vào cØ thể qua niêm mạc miệng. 
Virut cũng xâm nhập vào cø thể qua các vết thưởng 
ngoài da. nêm mạc hô hấp và niêm mạc đường sinh dục. 
Ö súc vật cái khi có chửa, virut xâm nhập vào bào 
thai qua đường niêm mạc sinh dục và gây sẩy thai. 
4. Cách truyền bệnh 


Bệnh có thể truyền trực tiếp do tiếp xúc giữa súc vật 


bệnh và súc vật khỏe khi nhốt chung chuồng, chăn cùng 
bãi chăn thả. Súc vật khỏe án phải các chất bài xuất 
(nước dãi, nước tiểu. phân...) của súc vật bệnh sẽ bị lây 
nhiễm bệnh. 

Bệnh cũng có thể lây nhiễm gián tiếp do dụng cụ chăn 
nuôi. thức ăn, tay chân người chăn nuôi có đính virut 
truyền sang súc vật khỏe 

Chó, mèo, gia cầm và những động vật không cảm nhiễm 
khác cũng có thể truyện mầm bệnh từ nợi này qua noi 
khắc. 

Những con vật sau khi khỏe bệnh còn mang virut cũng 
là nguồn tàng trữ và reo rắc mầm bệnh trong thiên nhiễn. 
Việc vận chuyển trâu bò trong các khu vực có lưu hành 
bệnh cũng làm cho bệnh lây lan nhanh và rộng. 

Mùa lây lan và phát bệnh thường xảy ra vào những 
tháng mưa phùn. ẩm uốt. ánh sáng dịu của mùa xuân và 
đầu mùa hè (từ tháng 2 đến 4 dương lịch). 


IV. TRIỆU CHÚNG 
BỆNH Ö TRÂU BÒ 
Sau khi nhiễm virut, trâu bò có thời gian nung bệnh: 


2-7 ngày, thường bệnh phát ð hai thể: Thể nhẹ và thể 
nặng. 


1. Thể nhẹ 


Con vật mệt mỏi, ủ rũ, lông dụng, mũi khô, đa nóng 


9 


do sốt cao 40-42°C kéo dài trong 2-3 ngày. Tiếp đó con 
vật tỏ ra khó khăn, nặng nề khi nằm xuống đúng lên, ăn 
ít và ăn rất khó khăn. Sau 3-4 ngày những mụn nước bắt 
đầu mọc ö niêm mạc mồm, chân và chỗ da mỏng. 

Ö miệng khi con vật sốt, lưới dày lên và cử động khó. 
Niễm mạc miệng, môi, lợi răng bị viêm đỏ khô nóng. 
Mun nước bằng hạt “đỗ xanh, hại ngô. có khi lón bằng 
dầu ngón tay bắt dầu mọc ở hàm trên phía trong má. 
mép, môi, lợi, răng và chân răng, trên mặt lui và cuống 
tưỡi. Mụn nước trong vàng, dần dần vần dục, sau vài ngày 
thì võ ra, làm cho niêm mạc bị bong ra từng mảng thượng 
bì, để lộ những vết loét đỏ. Nếu DI bị nhiễm tạp 
khuẩn, những vết loét này trong 2-3 ngày sẽ hồi phục và 
thành seo. Dịch tù các mụn loét bòa với nước rãi chảy 
liên tục ra hai bên mép trắng như bọt xà phòng, đôi khi 
có đính nhũng tỉa máu. 


Do bị mụn loét trên niêm mạc miệng và lưỡi nên vật 
bệnh ăn uống rất khó khăn, ít nhai lại. 


Ở mũi, mụn nước cũng mọc trên niêm mạc và võ loét 
ra như Ö niêm mạc miệng và lưõi, nhưng nhẹ hơn Ở 
miệng. 

Nước mũi chảy ra có mùi hôi thối. l6) chân, mụn nước 
cũng xuất hiện cùng thời gian mọc mụn nước Ỏ miỆng. 
Những mụn này nhỏ như hạt gạo, hạt đố xanh, hạt ngô 
mọc dầy đặc xung quanh da, móng, trong kế chân, làm 
thành những vết loét đỏ xung quanh móng chân. Nhưng 
những vết loét kêu thành sẹo và hồi phục rất nhanh. Nếu 


10 


điều kiện vệ sinh và chăm sóc kém, những mụn loét Ò 
quanh móng chân có thể bị nhiễm trùng sinh mủ tạo 
thành những ổ loét sâu trong móng chân và làm rụng 
móng. Vì những mụn loét ỏ chân, con vật không đi lại 
làm việc được, ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp. 

Ö vú, súc vật cái thường bị mọc mụn ö núm vú. đầu 
vú, toàn bộ vú bị sưng, da vú tấy đỏ và đau. Mụn to 
bằng đầu ngón tay, sau 2-6 ngày võ ra để lại những vết 
sẹo bằng phẳng, hồi phục nhanh. Súc vật cái dang nuôi 
con sẽ ít cho con bú vì đau đón và sữa bị cạn dần. 


2. Thể nặng 


Bê nghé thường mắc thể này. Con vật thể hiện viêm 
ruột cấp tính: ia chảy nặng, xuất huyết đường tiêu hóa, 
làm cho con vật chết trong 2- 3 ngày. 

Bệnh cũng gây viêm phế quản và viêm phổi cấp làm 
cho bê nghé chết sau 2-3 ngày. Con vật cũng có thể bị 
viêm màng bao tìm, viêm cơ tìm và bị chết bất ngờ. 

BỆNH Ö ĐỘNG VẬT KHÁC VÀ NGƯỜI 
1. Bệnh ở lợn 

Lọn bệnh thể hiện triệu chứng lâm sàng và bệnh tích 
Ö miệng và ở móng chân. Ö nước ta, lớn thường bị lây 
bệnh từ bò do nhốt chung chuồng. Lọn sốt cao kém ăn, 
thỏ nhiều, đi lại chậm chạp, khó khăn. Mục nước nhỏ 
như hạt kê, hạt đỗ xanh mọc ở niêm mạc miệng, kế móng 
và xung quanh móng chân, đầu vú và xung quanh vú, da 


11 


bụng. Sau 2-3 ngày những mụn này võ ra thành những 
vết loét đỏ rồi dần dần thành sẹo. Vật bệnh chảy rãi liên 
tục. Trường hợp bị bệnh nặng do nhiễm tạp khuẩn, lọn 
có thể bị loét móng và long móng. Bệnh kéo đài 1-2 tuần 
lễ. Lợn con bị bệnh nặng và dễ chết. 


2. Bệnh ở đê cừu 


Dê cừu mắc bệnh nhẹ. Mụn nước mọc Ở miệng rất 
nhỏ, mất đi nhanh, nhiều khi không biết. Mụn ö chân 
giống như ö bò, võ loét ra. làm cho con vật dau đón ởi 
lại khó khăn và có thể làm long móng. 

3. Bệnh lây sang người 

Người cũng bị lây bệnh khi tiếp xúc với vật bệnh và 
thể hiện: 

Sốt cao, mụn nhỏ mọc ö lợi răng, niêm mạc miệng 
làm cho viêm loét miệng, mụn nước cũng mọc ö dầu ngón 
tay, bàn tay, cánh tay, dùi, chân, vú, mặt... làm mẩn ngứa 
khó chịu. Mụn nước võ ra và mất đi nhanh. Bệnh kéo 
đài từ 10-20 ngày. Trường họp nặng, người có thể bị nôn 
mửa. viêm ruột cấp: đi ¡a chảy dữ dội. 


V. BỆNH TÍCH 
1. Ö đường tiêu hóa 
Các niêm mạc miệng. lọi răng, mép chân răng, thực 


quản, lưỡi, hầu, dạ múi khế, ruột non... đều mọc mụn, 
có kèm theo tụ huyết và xuất huyết. 


12 


2. Ö tim 
Cø tìm biến chất, mềm, có vết xám trắng nhạt hay 
vàng nhạt. Màng bao tìm sung tO. tronE chứa dịch vàng. 


Tâm nhĩ có lốm đốm xuất hiện từng mảng. Bệnh tích ở 
tim thường thấy ð con vật mắc bệnh thể nặng. 


3. Ở bộ máy hô hấp 

Viêm khí quản và viêm phổi. 
4. Ó lá lách 

Sưng to và đốm sẫm 

. Ở chân 

Mụn nưóc mọc ở kẽ móng xung quanh móng và dễ 
làm long móng. Các trường họp vật bệnh bị biến chúng 


nhiễm khuẩn, thường chân móng bị thối loét và viêm 
khóp. 


6. Ở tổ chức có 
Gây viêm và thoái hóa có vân làm cho có có màu nâu 
nhạt hoặc vàng. kèm theo các ổ hoại tử. 
VI. CHÂN ĐOÁN 
1. Chẩn đoán lâm sàng 


Có thể chẩn bệnh căn cứ theo các triệu chúng và bệnh 
tích điển hình như: có mụn nước võ loét và thành sẹo Ở 


13 


niêm mạc mồm. lưỡi, vú, quanh móng và kế móng (lở 
mồm, long móng). 


2. Chấn đoán virut 


Dùng bệnh phẩm Liêm truyền cho chuột lang sẽ gây 
được bệnh cho chuột với triệu chúng điển hình: Có mụn 
nước Ởỏ mồm và chân. Người ta cũng có thể dùng phan 
ứng huyết thanh học để chẩn bệnh như: Phản ứng kết 
hợp bố thể, phản úng ELISA, phản ứng trung hòa. 


VII. ĐIỀU TRỊ 
I. Sử dụng huyết thanh miễn dịch 

Huyết thanh miễn dịch hay huyết thanh súc vật đã 
khỏi bệnh dùng chữa gia súc vật ốm trong giai đoạn dầu 
có tác dụng tốt. 

Liều dùng: 120-500 ml/ngày tùy trọng lượng vật bệnh, 
tiêm dưới da. 
2. Điều trị các mụn loét 

Đối vói vết loét ö miệng: Dùng các dung dịch chua, 
chát như: focrmol-1%, thuốc đỏ 1%, axit axêtic -2%, thuốc 
tím -1%, axit xitric-1%, phèn chua - 1%... để rủa miệng 
súc vật ốm hàng ngày. Có thể dùng dung dịch nước quả 
khế, nước quả chanh, nước lá ổi để thay thế các dung 
dịch hóa chất kể trên vẫn có tác dụng tốt. 


Đối với vết loét ở móng chân: trước hết rửa sạch vết 


14 


loèt bằng dung dịch nước, muối 10%. Sau đó dùng một 
trong hai bài thuốc sau đây bôi vào vết loét: 


Bài 1: - Nuốc lá ối sắc đặc 500ml 


- Phèn xanh 50g 
- Nghệ 100 g 
- Bột sunphamit 150 g 


Giá nhỏ phèn xanh, nghệ hòa với nước lá ổi bôi vào 
vết loét. Sau đó rắc bột sunphamit vào đó. 

Bài 2: - Than xoan 59 g 

- Nghệ 50 g 
- Tỏi 50 g 
- Dầu lạc 200 ml 
- Lá đào — 50g 

Giá nhỏ than xoan, lá đào. nghệ. tỏi. hòa với dầu lạc 
bồi vào chân (nơi loéU cho súc vật bàng ngày. 

Có thể bôi các dung dịch sát trùng: lôde-10%, formol- 
1%, thuốc đỏ -5%. Đối với mụn loét ö vú: bội các dung 
dịch sát trùng nhẹ như xử trí mụn loét Ở miệng. 

3. Chứa triệu chứng và trợ tìm mạch 

Súc vật bệnh mệt nhọc cần tiêm các loại thuốc trợ súc 
như: cafê¡n, spartein, vitamin B, vitamin €. 

Khi súc vật có biến chứng viêm ruột cần dùng các loại 
thuốc sát trùng đường tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc ruột 
như: nước lá ổi sắc đặc, sunphaguanidin (cho súc vật uống), 


têtran B. 


15 


VII. PHÒNG BỆNH 
1. Khi chưa có dịch 

a) Tiêm vacxin phòng bệnh 

Hiện nay người ta dùng vacxin dã giá chống nhiều 
chủng virut gây bệnh lở mồm long móng ö các ổ dịch 
cũ, các vùng bị dịch uy hiếp. Các đầu mối giao thông 
quan trọng có vận chuyển giả súc, những vùng biên giới 
Việt Lào. Việt Miện, hàng năm đều phải tổ chức tiêm 
vacxIn cho đàn trâu bò 2 lần (6 tháng 1 lần). 

Vacxin tiêm 2 lần: mỗi lần tiêm 20 ml dưới da, cách 
nhau 10 ngày. Sau khi tiêm. trâu bò có miễn dịch chống 
được bệnh kéo dài 6-12 tháng. 

b}) Thực hiện vệ sinh thú y 

Để ngăn ngừa sự ô nhiễm mầm bệnh, ta cần thục hiện 
thường xuyên tắm chải sạch sẽ cho trâu bò, quét dọn 
phân rác hàng ngày và định kỳ tẩy uế chuồng trại, chống 
ô nhiễm bãi chăn thả và nguồn nước. đảm bảo cho trâu 
bò ăn uống sạch sẽ, thường xuyên chú ý phát hiện trâu 
bò bị bệnh để chữa kịp thời. 

c) Chăm sóc nuôi dưỡng tốt và sử dụng hợp lý 

Thực hiện cho trâu bò ăn uống đầy đủ, đảm bảo thức 
ăn đủ số lượng và chất lượng, khi trâu bò làm việc mệt 
cần bồi dưỡng thêm thức ăn tỉnh như thóc, cám... 

Trước vụ cấy tổ chức thi trâu bò, định loại súc khỏe, 


16 


định múc cày kéo cho từng trâu bò, nhằm sử dụng trâu 
bò làm việc một cách họp lý tránh được hiện tượng sử 
dụng trâu bò làm việc quá sức. 


d) Yêu cầu khi vận chuyển gia súc 


Khi vận chuyển trâu bò. ta cần thực hiện kiểm dịch 
chặt chẽ, nhất là xuất nhập trâu bò trong các ổ dịch cú 
để kịp thời phát hiện trâu bò bệnh. ngăn chặn dịch lây 


lan. | 
2. Khi dịch xảy ra 

a) Tổ chúc tiêm huyết thanh miễn dịch chống bệnh 
lỏ mồm long móng cho đàn trâu bò trong các ổ dịch. 

Xung quanh ổ dịch thực hiện tiêm vacxin phòng bệnh 
cho trâu bò để bao vây ổ dịch. 

b) Phát hiện kịp, thồi trâu bò ốm để cách ly diều trị, 
tránh lây nhiễm cho trâu bò khỏe. 

c) Phải chôn sâu súc vật chết, rắc vôi sát trùng và lấp 
đất kỹ. 

đ) Cấm vận chuyển. xuất nhập và mồ thịt gia súc trong 
khi đang có dịch. 

đ) Thực hiện tổng vệ sinh chuồng trại, nhất là chuồng 
trại có gia súc ốm hoặc chết để diệt mầm bệnh. Phân, 
rác, các chất bài xuất của súc vật bệnh phải đốt và quét 
vôi (10%) toàn bộ chuông trại. 

e) Khi có dịch, các cơ sở kịp thời báo cáo với chính 
quyền địa phương để công bố lệnh có dịch và thực hiện 


17 


các biện pháp trên. Sau khí con trâu bò bệnh cuối cùng 
khỏi bệnh hoặc chết được 14 ngày thì coi như hết dịch 
và báo cho chính quyền địa phương biết để tuyên bố hết 
dịch. 


BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG 
(Pasteurellosis bovium) 


Bệnh tụ huyết trùng là một bệnh truyền nhiễm gây ra 
do vi khuẩn Pasteurella multocida ö trâu bò trong đó có 
bò sữa với các biểu hiện dặc trưng: tụ huyết và xuất huyết 
ö những vùng đặc biệt trên co thể. Vỉ khuẩn thường xâm 
nhập vào máu gây nhiễm trùng mắu. 


I. PHÂN BỐ 


Ở Việt Nam, bệnh có ở khắp nơi. Bệnh thường mang 
tính chất địa phương. Các ổ dịch nhỏ có thể xảy ra quanh 
năm. Đến mùa xuân, khí hậu nóng ấm, bệnh lây lan rộng 
hơn. giết hại nhiều trâu bò. Ở Mỹ Tho và các tỉnh thuộc 
miền Tây Nam Bộ có khí hậu nóng ầm và nhiều đồng 
lầy, bệnh tụ huyết trùng xảy ra quanh năm. Ở các tỉnh 
phía Bắc, bệnh tụ huyết trùng trâu bò thưởng có vào 
mùa mưa, lũ lụt từ tháng 6 đến tháng 12. Bệnh đã được 
phát hiện ö Lạng Son, Bắc Giang, Hà Son Bình, Hải 
Phòng. Nghệ An, Hà Nội... 


II NGUYÊN NHÂN BỆNH 


Bệnh gây ra do vị khuẩn tụ huyết trùng Pasteurella 


18 


multoeida. Ví khuẩn có hình gậy ngắn tròn Ò hai dầu bất 
màu gram dương, sâm ở bai đầu nên gợi là "ví khuẩn 
lưỡng cực tính". Thường vì khuẩn có ít trong máu và dịch 
ngoại xuất của vật bệnh. Bỏi vậy. khi chẩn doán phải 
nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường để phân lập. 

Vi khuẩn có súc đề kháng cao: tồn tại lâu trong đất 
ầm và thiếu ánh sáng. Trong giếng nước bản có nhiều 
chất hữu co. trong chuồng trại. vi khuẩn có thể sống dược 
tù vài tháng đến 1 năm. 

Vị khuẩn bị diệt để dàng bỏi sức nóng. ánh sắng và 
các chất sát trùng thông thường. Ở 58°C vi khuẩn bị diệt 
trong 20 phút. Trọng da sấy khô từ từ, vị khuẩn giữ được 
độc lực trong 15-25 ngày. Ánh sáng mặt trời điệt vi khuẩn 
trong 12 giò. Trong xác súc vật thối nát, vi khuẩn sống 
được 1 - 3 tháng. . 

Dung dịch chlorua thủy ngân (HgCl;ạ) 1 phần 5000, 
axit phênic - 2%, nước vôi - 10%, focmon 1% đều diệt 
được vị khuẩn trong thời gian 1-3 phút. 

Ö súc vật ốm. vi khuẩn có trong các phủ tạng. máu, 
dịch ngoại xuất, đặc biệt có nhiều trong ổ thủy thũng. 


IH. DỊCH TẾ HỌC 
1. Loài vật mắc bệnh 


Trong thiên nhiên, trâu bò cảm thụ vi khuẩn mạnh 
nhất, bò sữa nuôi Ö một số nông trường đã phát hiện bị 
bệnh tụ huyết trùng. Trâu, bò rừng cũng mắc bệnh. Bệnh 


19 


từ trâu bò có thể lây sang ngựa. chó và lợn. Súc vật non 
dang bú mẹ ít mắc bệnh hon súc vật trưởng thành. Súc 
vật 2-3 tuổi mắc bệnh đễ dàng hón súc vật già. 

Ö nước ta trâu mắc bệnh nhiều và nặng hơn bò. Trâu 
thường chết do bệnh quá cấp tính. 

Chim bồ câu, chim sẻ cũng bị mắc bệnh. Trong phòng 
thí nghiệm. người ta gây bệnh tụ huyết trùng thực nghiệm 
cho chuột bạch, thỏ. bồ câu. Sau khi truyền bệnh, thỏ 
chết sau 24 giờ. thể hiện bệnh tích nơi tiêm thủy thúũng, 
tụ máu lồng ngực, bao tỉm có nước vàng, phổi và khí 
quản có tụ máu và xuất huyết nặng. 


2. Cách lây nhiễm bệnh 


Bệnh tụ huyết trùng phát sinh ở các vùng nóng ẩm. 
Vào mùa mưa, vi khuẩn có sẵn trong đất, được nước mưa 
đưa lên mặt đất, dính vào rơm. cỏ và trôi vào các hồ, 
ao, mương, máng. Trâu bò ăn phải rồm cỏ và uống nước 
có nhiễm khuẩn sẽ mắc bệnh. 

Sau khi vào đường tiêu hóa, vi khuẩn qua niêm mạc 
nhờ các vết xây xát nhỏ do rơm cỏ, xâm nhập vào mấu, 
tiến đến hệ thống lâm ba ruội và hạch sau hầu. Thường 
hạch sau hầu sưng rất to. Từ đó, vi khuẩn dị vào hệ 
thống hạch lâm ba trước vai, trước đùi, làm cho nhũng 
hạch này sưng và thủy thúng. Bỏi vậy ta thường thấy trâu 
bò bị bệnh tụ huyết trùng có biểu hiện đặc trung: Sung 
hầu mà nhân dân gọi là "bệnh lưỡi đòng”. 


Bình thường một số trâu bò khỏe cũng mang vi khuẩn 


20 


tụ huyết trùng trong hệ thống hô hấp và tiêu hóa. Nhưng 
vi khuẩn không gây bệnh vì súc vật có sức đề kháng cao, 
giữa vi khuẩn và súc vật có sự cân bằng sinh học. 

Khi gặp các yếu tố ngoại cảnh bất lợi: thiếu thức ăn, 
làm việc nặng, thời tiết thay đổi đột ngột. trâu bò bị giảm 
sức đê kháng, thế cân bằng sinh học bị phá võ và vi 
khuẩn trỏ nẻn cường độc, gây bệnh cho trâu bò. 

Bệnh trực tiếp lây lan từ súc vật bệnh sang súc vật 
khỏe thông qua tiếp xúc: chung dụng nguồn thức ăn, 
nước uống. nhốt cùng chuồng. chăn cùng bãi chăn thả, 
sử dụng chung các dụng cụ chăn nuôi. 

Bệnh có thể lây lan xa do việc mổ thịt súc vật ốm, 
phân tán thịt, da. Chó, mèo, chuột và mội số côn trùng 
hút máu như ruồi. mòng... cũng có thể là vật môi giới 
truyền bá mầm bệnh di xa. 


3. Mùa phát bệnh 


Bệnh xẩy ra rải rác quanh năm ö các vùng nóng ẩm 
nhưng tập trung vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. 


IV. TRIỆU CHÚNG BỆNH 


Trâu bò mắc bệnh ở 3 thể: Thể ác tính (quá cấp tính). 
cấp tính (thường gặp), mãn tính. 
1. Thể ác tính 

Thể này thường ít gặp. Trâu bò phát bệnh rất nhanh: 


con vật đột nhiên lên cơn sốt cao (41 - 42°C) và trỏ nên 


21 


hung đữ. diên loạn, đập đầu vào tường. có thể chết trong 
24 giờ. Ö một sổ dịch, chúng ta đã gặp một số bê nghé 
3-18 tháng có hội chứng thần kinh pgiẫy giụa. rồi ngã 
xuống đất chết. Có khi con vật đang ăn cỏ chạy lông lên. 
điên loạn. run rấy, ngã xuống và lim di. Ở xã Tu - Đình 
(Gia Lâm - Hà Nội) đã thấy bò sữa trong dân bị chết 
đột ngội do bệnh tụ huyết trùng thể ác tính. 


2. Thể cấp tính 


Thể này xảy ra phổ biến ð trâu bò - thời gian nung 
bệnh ngắn từ 1-3 ngày, con vật không nhai lại, mệt lả. 
bút rút, sốt cao đột ngột 40-42°C, Các niêm mạc mắt, 
mũi đỏ sẵm rồi tái xám. Nước mắt, nước míi chảy liên 
tục. Các hạch lâm ba đều sưng, đặc biệt là hạch làm ba 
đưới hầu sung rất to, làm cho con vật lè lưỡi ra, thỏ khó 
khăn. người ta, thường gọi là "Bệnh lưỡi đòng" hay bệnh 
"trâu bò bai lưỡi". Hạch lâm ba trước vai, trước đùi sưng. 
thủy thũng làm cho con vật di lại khó khăn. 

Vật bệnh thể hiện hội chúng hô hấp, thỏ mạnh và 
khó khăn do viêm màng phổi. tràn dịch màng phối. có 
tụ huyết và viêm phổi cấp. 

Một số trâu bò bị bệnh thể đường ruột lúc đầu phân 
táo bón sau đó di ia chảy dữ dội, phân có lẫn máu và 
niêm mạc ruột. Bụng con vật chướng tơ do viêm phúc 
mạc và có tương dịch trong xoang bụng. 

Lúc sắp chết, con vật nằm liệt, đái ra máu thỏ rất khó 
khăn, có nhiều chấm xuất huyết đỏ sắm ở các niêm mạc. 


22 


Bệnh tiến triển từ 3-5 ngày. Ty lệ chết 90 - 10042. Nếu 
bệnh chuyển sang nhiễm trùng máu thì con vật sẽ chết 
trong thời gian 24 - 36 gIÓ. : 


3. Thể mãn tính 


Con vật giai doạn đầu mắc bệnh thể cấp tính, nếu 
không chết, bệnh sẽ chuyển thành mãn tính, vật bệnh 
thể hiện viêm ruột mãn tính: lúc ¡a chảy, lúc táo bón, 
viêm khóp làm cho con vật di lại khó khăn, viêm phế 
quản và viêm phổi mãn tính. 

Bệnh tiến triển trong vài tuần. Con vật có thể khỏi 
bệnh, các triệu chúng nhẹ dần. nhưng thường con vậi gầy 
rạc và chết do kiệt sức. 


IV. BỆNH TÍCH 

1. Tụ huyết và xuất huyết Ö các niêm mạc mắt. mồm, 
múi. Tổ chức dưới da đều có tụ huyết đỏ sắm và lấm 
tấm xuất huyết từng mảng. 

2. Thịt màu tím hồng, thấm nhiều nước. 

3. Hệ thống hạch lâm ba sung to, thủy thũng và xuất 
huyết. rõ nhất là hạch lâm ba sau hầu, vai và trước đùi. 

4. Tìm sưng to, trong bao tim, màng phối, xoang ngực 
và xoang bụng đều có tương dịch (nước vàng). 

5. Nếu con vật bị bệnh thể đường ruột thì thấy: chùm 
hạch ruột sưng to có xuất huyết, niêm mạc ruột tụ huyết, 
xuất huyết nặng và niêm mạc ruột bị tróc ra. 


Bàn) 


VI. CHẨN ĐOÁN BỆNH 
1. Chẩn đoán lâm sàng 

Căn cứ vào các điều kiện phát sinh và phát triển của 
bệnh và các biểu hiện đặc trưng về triệu chứng bệnh tích 
để chẩn đoán bệnh.như: Sốt cao có biểu hiện thần kinh; 
Tụ huyết và xuất huyết nặng gần như ö tất cả các tổ 
chúc; hạch lâm ba sau hầu và trước dùi, trước vai sung 
to có thủy thúng: có hội chứng hô hấp rô rệt. 

2. Chẩn đoán vi khuẩn học 

- Kiểm tra trên kính hiển vi các tiêu bản máu. tổ chức 
phết trên lam nhuộm màu, đều thấy vi khuẩn tụ huyết 
trùng hình trúng, bắt màu sẵm ở hai đầu (lướng cực tính). 

- Trong các môi trường nhân tạo: nước thịt, thạch đĩa, 
vị khuẩn đều tó thể phát triển được. Sau khi lấy bệnh 
phẩm để nuôi cấy trong môi trường có thể kiểm tra đưới 
kính hiển vi. 

- Tiêm truyền động vật: Tiêm huyễn dịch bệnh phẩm 
vào dưới da hoặc phúc mạc, thỏ và chuột lang sẽ chết 
sau 12-36 giò. có bệnh tích viêm phổi và xuất huyết cuống 
phổi rất rõ. 


_ VỊL ĐIỀU TRỊ BỆNH 
1. Điều trị bằng huyết thanh 


Để trị bệnh, ta có thể dùng loại huyết thanh miễn 


24 


dịch đối với bệnh tụ huyết trùng trâu bò theo liều trong 
ngày như $aU: 

Bê nghé dùng liều chữa: 20 - 40 ml và liều phòng 
10-20 mi. 

Trâu bò dùng liều chữa 60 - 100 mì. liều phòng 30 - 
50 mị. Huyết thanh miếm dịch có tác dụng tốt trong phòng 
và điều trị bệnh ở giai doạn đầu. 


2. Điều trị bằng một trong các khẳng sinh đặc hiệu 
sau: 

- Streptomycin: Tiêm 10-15 mg cho 1 kg thể trọng/ngày. 
Liều này chia ra 2-3 lần tiêm, mối lần cách nhau 3-4 gIÖ. 
Tiêm liên tục 3-4 ngày. 

- Têưacyclin: Tiêm 10 mg cho 1 kự thể trọng/ngày- 
Uống dùng: 20 mg cho 1 kg thể trọng/ngày. Sử dụng liên 
tục 4-5 ngày. 

- Sulfamerazin: Tiêm tĩnh mạch dung dịch 6% với liều 
0.13 g cho 1 kg thể trọng/ngày: Nếu cho uống dùng 0.20 
-0.25 g cho 1 kg thể trọng. Sử dụng liên tục trong 5 ngày. 

Cần kết hợp với các loại thuốc chữa triệu chứng khác 
như: thuốc trợ tim mạch (cafêin, spartêin), vitamin Bị, 
vitamin C và chăm sóc nuôi dưỡng tốt vật bệnh. 


VIIIL PHÒNG BỆNH 
1. Tiêm phòng vacxin 


Hiện nay, người ta dùng 1 trong 4 loại vacxin phòng 
bệnh tụ huyết trùng trâu bò sau: 


25 


- Vacxin phá focmôn và keo phèn: Dùng loại vacxin 
này mỗi lần tiêm cho trâu bò 3-5 ml. Sau khi tiêm 5 ngày 
con vật có miễn dịch và miễn dịch kéo dài 6 tháng. 

Nhược điểm là phải tiêm vacxin liền trong 2 lần, cách 
nhau 12 - 1Š ngày. 


- Vạacxin nhũ hóa: Chế tạo từ cảnh khuẩn đã xử lý, 
pha thêm chất bổ trọ bằng dầu thục vật hoặc đầu khoáng 
(montanjde, olcic, paraln...) liều tiêm 3-5 ml. Sau tiêm 
7-10 ngày con vật có miễn địch và miễn dịch kéo đài 6-8 
tháng. 

- Vacxin nhược độc: Đó là vị khuẩn tụ huyết trùng 
gây bệnh đã được làm cho yếu đi bằng các yếu tố vật lý, 
hóa học, không còn gây được bệnh cho trâu bò; nhưng 
vẫn tạo được miễn dịch chống bệnh. Liều dùng 1-2 mi. 
Sau tiêm 7 ngày có miễn dịch và miễn dịch kéo dài 4-6 
tháng. 

Ö các trại bò sữa và các vùng nuôi bò sữa có lưu hành 
dịch tụ huyết trùng hoặc bị de dọa thì hàng năm phải tổ 
chức tiêm phòng vacxin cho toàn đàn bò 2 lần, 6 tháng 
1 lần bằng một trong 3 loại vacxin trên. 

2. Khi đã có dịch xảy ra 

Khi phải phát hiện kịp thời gia súc ốm để cách ly điều 
trị, tránh làm lây lan bệnh, công bố lệnh có dịch và cấm 
không cho vận chuyển và mổ thịt trâu bò; trâu bò chết 
thì phải chôn sâu có đổ vôi bột vào hố chôn; toàn bộ 
chuồng trại, bãi chăn thả phải vệ sinh tẩy uế, đốt rác bẩn 
và ủ phân có trộn vôi bột để diệt mầm bệnh. 


26 


3. Vệ sinh tẩy uế 


Thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, có định 
kỳ tẩy uế, tiêu độc bằng nước sôi 102 hoặc bằng các 
thuốc sát trùng khác. Quanh chuồng và bãi chăn thả phải 
luôn khơi thông cống rãnh. các vùng nước tù để hạn chế 
sự tồn tại của mầm bếnh trong tự nhiên. Đảm bảo cho 
bÒ sữa ăn uống sạch sẽ. 


4. Nuôi đướng chăm sóc 
Chú ý chăm sóc và cho dàn bò ăn đầy dù, sử dụng 


vắt sữa bọp lý để tăng thể trọng và súc đè kháng của bò 
đối với dịch bệnh. 


BỆNH LAO 
: (Tuberculosis) 


Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm mãn tính của nhiều 
loài động vật và người, gây ra do vi khuẩn lao Mycobac- 
terium tuberculosis. Bệnh thường xảy ra Ò trâu bò nuôi 
lấy sữa với các bệnh tính đặc. biệt (các bạt lao) trong 
phổi và các phủ tạng khác. 


1. PHÂN BỐ 


Bệnh lao đã có từ lâu đòi, phân bố rộng khắp trên 
thế giói. Nhung mãi đến năm 1811, Laennec, rồi sau đó 
Wiachow (1850) mới tìm ra nguyên nhân và tính lây lan 
của bệnh. 


ĐẤT 


Trước dây, bệnh có ö nhiều nước châu Âu, nhưng do 
áp dụng một số biện pháp phòng chống bệnh tích cực. 
một số nước đã tuyên bố thanh toán được bệnh lao cho 
người và gia súc như: Đan Mạch, Anh, Hà Lan. Hunggar:. 
Hiện nay bệnh còn phổ biến ö trâu bò và người Ò các 
nước đang phát triển thuộc châu Phi và châu Á. Ö nước 
ta bệnh lao được phát hiện trên đàn trâu bò nhập nội. 
chủ yếu là bò sữa. Những năm gản đây. chúng ta dã chẩn 
đoán thấy bệnh lao ỏ đàn bò và bò sữa thuộc nhiều có 
sở chăn nuôi như nông trường Hà Trung, Dồng Giao 
(Thanh Hóa 1972 - 1274); nông trường Phù Đồng (Hà 
Nội 1979) nông trường Mộc Châu (Son La 1978). trại 
nuôi bò sữa Tư Dình (Hà Nội 1983). 

II NGUYÊN NHÂN BỆNH 

Vị khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis có 4 chủng 
chính gây bệnh cho các loài gia súc và gia cầm. 

Mycobacterium tubereulosis humanus gây bệnh ở ngưÒi. 

M.Lbovinus gây bệnh ở bò, trâu. 

M.Lavium gây bệnh Ở gà và các loài chìm. 

M.ILmuris gây bệnh ö chuột và các loài gậm nhấm. 

Các chủng đều có tính chất chung của M.tuberculosis 
nhưng khác nhau về tính chất nuôi cấy, gây bệnh cho 
động vật. Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn lao có thể lây 
chéo từ loài động vật này sang loài động vật khác. Vi 
khuẩn lao bò có thể lây sang lọn và thỏ. Ví khuẩn lao 
ö người có thể lây bệnh cho bò và chuột lang. 


28 


Trực khuẩn lao mảnh. không có nha bào, giáp mÔ 
nhưng có tính chất kháng côn và kháng toan. Trực khuẩn 
lao có súc đề kháng cao: trOHš phân, trong đồm, ö chỗ 
tối có thể sống dược hàng thắng. Ö trong lóp độn phân 
chưồng gà sâu 40 cm. vì khuẩn có thể sống dược 4 năm. 
Trong đồm rãi, vị khuẩn lao chỉ mất độc lực sau 70 ngày. 

Ánh sáng mặt trời có thể điệt vị khuẩn lao tron§ § 
giò. Các chất sát trùng điệt được vi khuẩn lao là: axit 
phênic 5% trong 30 phút. axit bOric 4% trong 12 giò. Có 
thể dùng vôi bột để diệt vị khuẩn lao trong chuông trại. 


III. DỊCH TẾ HỌC 


1. Loài vật mắc bệnh 


^, 


Trâu bò, lợn, gà và nhiều loài thú hoang, chim trời 
cảm nhiễm bệnh lao. Dặc biệt, người rất dị cảm với bệnh 
lao. Vi khuẩn lao Ö người có thể truyền sang bò. Vị 
khuẩn lao bò, người, gia cầm có thuyển truyền sang lọn. 
Chó. mèo thường mắc bệnh lao do vỉ khuẩn từ bò và 
người truyền sang. 

Động vật non cảm thụ với vi khuẩn lao mạnh hơn 
động vật trưởng thành. 


2. Chất chứa mầm bệnh 


Các chất trong ổ lao: mủ, dịch bài xuất và đồm rãi 
của vật bệnh đêu chứa vị khuẩn lao. 

Phân súc vật bệnh cũng có chứa vi khuẩn lao, khoảng 
30% súc vật bệnh có thải vi khuẩn qua nước tiểu. Sữa 


29 


cũng có chứa vi khuẩn lao. Gà bị lao buồng trúng cũng 
thải vi khuẩn qua trứng và ống dẫn trứng. 
3. Đường xâm nhập 

- Đường hô hấp: Mầm bệnh tù vật bệnh thải ra ngoài 
qua đồm, rãi, phân rồi khô đi, làm cho vì khuẩn dính 
vào các hạt bụi, bay vào không khí. Súc vặt khỏe hít phải 
bụi. không khí có mang vi khuẩn sẽ nhiễm bệnh. 

- Đường tiêu hóa: Thức ăn. nước uống có lấn mầm 
bệnh. Gia súc khỏe ăn uống phải sẽ bị lây bệnh. 

Sức vật non bú sữa mẹ bị bệnh lao. cũng bị lây nhiễm 
ví khuẩn lao từ sữa me. 
4. Cách sinh bệnh 

Tiến triển của bệnh chia làm 3 thỏi kỳ: 

a) Thời kỳ sơ nhiễm 

Ở giai đoạn này, mầm bệnh sau khi xâm nhập vào có 
thể gây ra bệnh tích tại chỗ và ö hạch lâm ba phụ cận. 
Bệnh tích là những hạt viêm đặc biệt. gọi là hạt lao. Các 
hạt này dần biến thành bã đậu hay canxi hóa. 

Nếu cơ thể đề kháng kém, mầm bệnh có thể lan ra 
từ những ổ bã đậu. 

b) Thời kỳ hậu nhiễm 


Do tái nhiễm thêm mầm bệnh từ ngoài vào, súc đề 
kháng của súc vật giảm thấp và bệnh lao trỏ thành mãn 


30 


tính khu trú Ö một số phủ tạng, nhất là hệ thống hô 
hấp. đặc diểm của thời kỳ này là bệnh tích nhũn ra tạO 
thành các bang lao, làm cho vật bệnh -gầy yếu và chết 
do suy nhước. 


c) Thời kỳ lao lan rộng muôn 


Cơ thể suy nhược mất khả năng đề kháng thì quá trình 
bệnh lao Ở con vật SẺ xây ra nhanh chóng và lan rộng. 
Bệnh tích có xu hướng xuất huyết, xuất dịch và thành bã 
đậu. Súc vật bệnh thường bị tử vong. 


IV. TRIỆU CHÚNG BỆNH 

Súc vật có thời gian nung bệnh trung bình 1 tháng 
1. Bệnh lao ö bò sửa 

a) Lao phổi 


Lao phối thường hay gặp Ò bò sữa. Biểu hiện rõ nhất 
là ho: ho khan, ho từng cón, khi đuổi chạy, đứng lên, 
nằm xuống, thời tiết lạnh, vật bệnh ho nhiều hón. Sau 
cón ho. có đồm rãi bật ra từ miệng, nhưng vật bệnh lại 
nuốt đi. Bò bệnh gầy sút nhanh, lông dụng đứng, da khô, 
mất di sức lao tác, khả năng sinh sản và khả năng tiết 
sữa. 

Súc vật bị bệnh nặng có thể ho bật máu ra miệng 
hoặc lỗ mũi, thở rất khó khăn. 


b) Lao hạch 
Lao hạch cũng hay thấy ö bò thường khi bò lao phối 
31 


thì hạch phổi cũng bị lao hạch sưng cúng, sò thấy lổn 
nhổn, cắt hạch ra thấy có hiện tướng hã dậu. Hạch không 
đau, không dính vào đa. Các hạch hay bị lao là hạch 
trước vai. hạch trước đùi. hạch dưới hàm và hạch trước 
tuyến tai. Hạch ruột bị lao thường làm cho con vật rối 
loạn tiêu hóa. Hạch lao ở sát dây thần kinh tứ chỉ dễ 
làm con vật đi lại khó khăn hoặc bị qùe. 


c) Lao vú 


Lao vú thường xày ra ð bò cái lấy sữa. Sự phát triển 
của vi khuẩn lao trong tuyến sữa làm cho bầu vú, núm 
vú bị biến dạng. sò vào có thể thấy hạt lao lồn nhổn. 
Chùm hạch vú bị sưng to. cúng và nổi cục. Bò bị lao sẽ 
giảm lượng sữa hoặc ngừng hắn tiết sữa. 


đ) Lao ruột 


Lao ruột biểu hiện lâm sàng chủ yếu là vật bệnh ia 
chảy dai dẳng, phân tanh khẳm, hết đọt ïa chảy phân lại 
táo bón. làm cho con vật gầy đần, mất dần khả năng cho 
sữa, đôi khi con vật còn bị chướng hơi dạ cỏ. 


2. Bệnh lao ỏ trâu sửa 


Ở nước ta đã phát hiện trâu sũa Murrah mắc bệnh 
lao ö Phùng Thượng và Sông Bé. 


V, BỆNH TÍCH 


Mổố khám trâu bò bị bệnh lao thường thấy ba loại 
bệnh tích: 


cy 


L. Hạt lao 


Lúc đầu hạt lao nhỏ tấy đỏ sau dó hạt lao màu xám 
\ay trắng nhạt, khó bóc và có giới hạn rõ rệt. Các hạt 
ao thể hiện rõ Ö phổi, màng treo ruội và đối khi có Õ 
có bắp (thể lao kê). Nếu hạt lao có nhiều trong phôi thì 
khi nắn các thùy phổi ta có cảm giác như phổi có trộn 
cất, cắt ra có tiếng lạo xạo. Các hạt lao được gọi là hạt 
xám, sẽ lón dần lên bằng hạt đỗ xanh. hại ngô. Dần dần 
trong hạt thoái hóa biến thành chất bã đậu có màu vàng 
hay trắng dục, gọi là hạt vàng. Hạt lao có thể võ ra nếu. 
không vỡ thì tổ chức xung quanh hạt tăng sinh và tạo 
thành hạt, x0. 


2. Đám viêm bã đậu 


Đến giai doạn sau, các hạt lao thường bị võ ra. biến 
tổ chức xung quanh thành thể bã đậu nát và thấm tương 
dịch. Tùy thuộc vào sự phát,triển của bệnh, các bệnh 
tích bã đậu có thể thuần nhất trên một cø quan. Nhưng 
thực tế trên cùng một số cơ quan có thể thấy nhiều dạng 
bệnh tích khác nhau. 


3. Khối tăng sinh thượng bì 
Các hạt lao lớn dần có khi bằng quả táo hay quả ổi. 


Hạt có khuynh hướng bã đậu hóa, can xi hóa, thành khối 
tăng sinh thượng bì. 


33 


VI. CHẨN ĐOÁN BỆNH 
1. Chẩn đoán bằng tuberculin 


Tubcrculin P.P.D.M. được chiết ra từ môi trưởng nuôi 
cấy các chùng lao của động vật có vú. Tubcrculin P.P.D.A 
được chế tạo từ môi trường nuôi cấy vi khuẩn lao ö các 
loài gia cầm. Hai loại tuberculin này được dùng tiêm vào 
trong da của súc vật để chẩn đoán bệnh lao. Người ta 
cắt lông chỗ tiêm. rồi tiêm 92 m tubcrculin P.P.Ð. vào 
trong đa. sau 72 giỏ đọc kết quả dựa vào hiệu sỐ tăng 
độ dày của da. 

Quy dịnh như sau: 

- Tăng độ dày da 3,5 mm là dưỡng tính 

- Tăng độ dày da 2,5 - 3.4 mm là nghị ngỏ 

- Tăng độ dày da 2,5 mm là âm tính 


Phương pháp chẩn đoán bằng tuberculin cho phép trong 

một thời gian ngắn có thể chân đoán một số lượng lồn 
trâu bò. Tuy nhiên phương pháp này có sai số nhất định 
(khoảng 16%). 


2. Chẩn đoán lâm sàng 


Căn cú vào các biểu hiện lâm sàng đặc trưng để chẩn 
đoán bệnh: con vật gầy dần, da khô lông dựng. sốt nhẹ 
vào các buổi chiều, gõ nhẹ vùng phối hoặc quan sát các 
biểu hiện bệnh lý ö vú, các hạch lâm ba, hiện tượng rối 
loạn tiêu hóa. 


34 


3. Mố khám súc vật bệnh 


Mồ khám theo trình tự nhất định. Quan sát và kiểm 
tra các bệnh tích điển hình: Hạt lao. khối tăng sinh thượng 
bì và đám viêm bã đậu trong các khí quan để xác định 
vật bệnh bị lao. 


4. Chẩn đoán vi khuẩn học và tế bào học 


- Người ta lấy bệnh phẩm cấy vào môi trường nuôi 
cấy lao (môi trường Lovcstin và Petraguani) sau khoảng 
thời gian 7, 14. 45, 6 ngày sẽ đọc kết quả. Nếu vật bệnh 
bị lao thì sế thấy vi khuẩn lao mọc trên môi trường - lấy 
bệnh phẩm phiết trên lam. nhuộm Zinenxon để tìm màm 
bệnh khi quan sát dưới kính hiển vi. 


VII. ĐIỀU TRỊ BỆNH 


Có thể điều trị lrâu bò sữa bị lao bằng kháng sinh 
đặc hiệu streptomicm, phối hợp với rimifon và chăm SÓC 
bồi dưỡng chu đáo. Nhưng trong thực tế, khi phát hiện 
gia súc bị lao thì người ta diệt ngay. để tránh lây nhiễm 
sang gia súc khỏe. 


VIIIL PHÒNG BỆNH 


1. Phòng bệnh bằng vacxin B.C.G (Bacterium caÌlmetta 
Guerin 1924) 


Vacxin chế bằng trực khuẩn lao bò đã được giảm độc. 
Vi khuẩn nhược độc khi tiêm cho bò cũng như các động 


Ki 


vật khác không có khả năng gây bệnh lao. nhưng tạo 
miễn dịch chống được vi khuẩn lao. Liều tiêm phòng: 
tiêm cho bê 15 ngày tuổi từ 40 - 100 mi vacxin vào dưới 
da vếm, tạo miễn dịch từ 1- 1.5 năm. Hiện nay, ngưỒi ta 
íL dùng vacxin BCG vì làm trỏ ngại cho việc chân đoán 
bệnh lao. 


2. Phòng bệnh bằng-vệ sinh chăm sóc 


a) Các có số chăn nuôi trâu bò nhất là trâu bò sữa. 
hàng năm phải tổ chức chẩn đoán bằng tubcrculin P.P.Đ. 
để phát hiện súc vật bị lao. 

Súc vật đương tính với tuberculbn và có triệu chứng 
lâm sàng thì phải diệt ngay. Nếu chua có triệu chúng TÕ 
rệt thì nuôi riêng, theo dõi, sau đó kiểm tra lại để xác 
định súc vật có bị lao hay không. Nếu súc vật bị lao thì 
phải kiên quyết xứ lý để tránh lây nhiễm sang súc vật 
khỏe. : 

bì Khi xuất nhập trâu bò phải thục hiện chẩn doán 
bệnh lao. bằng tuberculin và chỉ cho xuất nhập súc vật 
không có bệnh lao. 

c) Bê con do bò mẹ bị bệnh đẻ ra, chỉ cho bú sữa 
đầu một ngày, rồi tách mẹ để nuôi bộ. Sau 2, 4, 6 tháng 
phải kiểm tra bằng tuberculin nếu an toàn mới cho nhập 
đàn. 

d) Sữa bò tươi phải diệt khuẩn bằng phương pháp 
Pasteur trước khi đua ra sử dụng để tránh lây bệnh cho 
người. Bò sữa bị bệnh lao phải hủy sữa. 


36 


e) Dịnh kỳ tổng vệ sinh chuồng trại bằng các loại 
thuốc sát trùng mạnh như crêsy! 5%, NaOH 2%, vôi bột... 
để điệt mầm bệnh. Ngắn chuồng có gia súc bị lao phải 
vệ sinh tẩy uế cẩn thận và để 30 ngày sau mới được nhập 
súc vật khỏe. 

Tăng cường nuôi dưỡng và chăm sóc tốt đàn trâu 
bò để nâng cao thể trạng và súc đề kháng cho chúng đổi 
với bệnh lao cũng như các bệnh dịch khúc. 


BỆNH UỐN VÁN 
(Tetanus) 


Bệnh uốn ván là bệnh nhiềm trùng vết thương, tiến 
triển nhanh, giết hại trâu bò cũng như các loài thú khác 
với tỷ lệ cao (90 - 100%). Ngoài độc tố của vi khuẩn 
uốn ván Clostridium tctani làm cho con vật bệnh bị kích 
thích phản xạ và co cứng cö vân. 


IL. PHÂN BỐ 


Bệnh uốn ván có từ thời thượng cổ ö hầu hết các khu 
vực trên thế giới, nhưng thường xẩy ra Ö các vùng nhiệt 
đói. 

Ở nuốc ta, do điều kiện canh tác còn thô SƠ, dễ gây 
các vết thương nhiềm khuẩn, nên bệnh uốn vấn còn xảy 
ra phổ biến gây thiệt hại nhiều cho gia súc và người. 

Bệnh xẩy ra phổ biến ở những vùng đồng trũng lầy 
lội và các cơ sở nuôi bò sữa, bò đàn thiếu vệ sinh. 


Si 


II. NGUYÊN NHÂN BỆNH 


Trong tự nhiên, trực khuẩn Clostridium tetani là nguyên 
nhân gây ra bệnh uốn ván ở trâu bò, các loài thú khác 
và người. Trực khuẩn hình thành nha bào. Nha bào hình 
trúng, thường ở một đầu của vì khuẩn nên trông giống 
như dùi trống. 

Trực khuẩn uốn ván sống yếm khí thuộc gram dương, 
sản sinh một ngoại độc tổ rất mạnh gồm một độc tố dung 
huyết và một độc tố kích thích thần kinh. 

Sức đề kháng của trực khuẩn tương dối yếu. Ở 100C 
vi khuẩn bị diệt trong 5 phúi. Các thuốc sát trùng thông 
thường axit tenic 15%, Focmôn 3% đều diệt được vi khuẩn 
và nha bào uốn ván. Ö trong tối và ẩm ướt, nha bào có 
thể tồn tại được 100 năm. Đun sôi 150°C trong 3 giò, 
nha bào mới bị:diệt hoàn toàn. 

Ngoại độc tố ö 60°C bị phá bủy trong 20 phút. 


ïII. DỊCH TẾ HỌC 
1. Loài vật mắc bệnh 


Tất cả các loài động vật có vú đều bị mắc bệnh. Múc 
độ mẫn cảm lần lượt từ ngựa. cùu, trâu, bò, lợn. Trâu bò 
rất dễ bị bệnh trong trường hợp thiến hoạn và cắt rốn 
bê nghé so sinh. Các loài chỉm không bị bệnh. 


2. Chất chứa vỉ trùng 
Ö vật bệnh, vi khuẩn chỉ có ö vết thương hoặc các 


38 


chất tiết ra từ vết thương như mủ, nước tiểu, phân. Trong 
một số trường bợp đặc biệt, vỉ khuẩn có thể vào máu rồi 
đến các phú tạng. : 


3. Đường xâm nhập 


Nha bào uốn ván xâm nhập vào có thể chủ yếu quả 
vết thưởng nhất là những vết thương tiếp xúc với đất như 
bàn chân. kế móng, vết thiến hoạn, chỗ cắt rốn. Ngoài 
ra, những nói viêm nhiễm. mụn nhọt Ở ngoài đà cũng là 
nói mầm bệnh dễ xâm nhập. Nha bào cũng có thể vào 
cơ thể qua niêm mạc bị thưởng. Niễm mạc ruột bị tồn 
thương do ký sinh trùng hay có giới cũng là noi mầm 
bệnh xâm nhập vào có thể. 

Nhâ bào sau khi vào vết thương trở thành vi khuẩn. 
tiết ra độc !ố và gây bệnh. Điều kiện quan trọng để nha 
bào thành vi khuẩn là yểm khí và không bị thực bào. 
Độc tố của vi khuẩn tác dộng chủ yếu lên hệ thần kinh, 
kích thích thần kinh vận động gây ra hiện tượng quá mắn 
cảm và làm c0 cúng có vân. 

Lượng dộc tố tăng lên sẽ làm cho toàn thân bị c0 
cúng và trung khu hô hấp bị tê liệt. Con vật sể chết do 
không đi lại được, co giật, 'không än được và liệt hỗ hấp. 


IV. TRIỆU CHỨÚNG BỆNH 


Bệnh tuy xảy ra cục bộ nhưng triệu chúng lại thể hiện 
toàn thân. Thời gian nung bệnh thay đổi từ 1-3 tuần lễ. 


Trâu bò bệnh thể hiện các triệu chúng chủ yếu sau: 


39 


a) Phản xạ quá mân cảm 


Mọi kích thích nhẹ về thính giác thị giác đều làm vật 
bệnh hối hoàng. run rẩy. co giật và ngã quay. 


b}) Co cứng cø vân 


Con vật cúng cổ, cứng hàm, cong lưng. cong đuôi, đầu 
duỗi ra phía trước. hàm nghiến chặt, tai vềnh, lỗ mũi nỏ 
to, đó là dấu hiệu của có vân co cứng và thÒ khó. Các 
bắp thịt thân nổi lên và có giật từng coön. Bốn chân con 
vật cứng như gỗ. không di lại đưọc. Khi con vật ngã thì 
không thể đúng dậy được. 


€) Rối loại có năng 


Lúc đầu con vật không sốt. Lúc gần chết, thân nhiệt 
tăng 40 - 42°C mạch nhanh và yếu. Niêm mạc bị tím và 
thỏ khó, máu thiếu oxy. Con vật không ăn được không 
uống được. Bệnh tiến triển từ 3 - 10 ngày, nếu không 
can thiệp kịp thời. con vật thường chết do ngạt thỏ và 
kiệt sức. * 


V. BỆNH TÍCH 


Bệnh uốn ván là bệnh cục bộ, không có bệnh tích gì 
đặc biệt. Do con vật nằm một chỗ, bị ngạt thỏ nên mổ 
khám vật bệnh thấy niêm mạc bị tím bầm, phổi có bọt. 


VI. CHẨN ĐOÁN BỆNH 
Cần phân biệt với các bệnh sau đây: 


40 


1. Bệnh dại 


Vật bị rối loạn tâm lý, lên cón diện. sỞ gió. sợ nước 
chú không co cúng hàm, cứng lưng như khi mắc bệnh 
uốn ván. 

2. Bệnh viêm màng não 


Có biến đổi về cảm giác và có hiện tượng tê liệt. Vật 


bệnh có thể co giật nhưng không có cứng như bệnh uốn 
ván. 


3. Bệnh độc thịt 


Vật bệnh có thể bị tiệt họng. liệt lưỡi, mất trương lực 
có. chảy quốc rái nhưng không co cứng như bệnh uốn 
ván. 

Diều đáng chú ý là bệnh uốn ván thường xảy ra $šau 
khi thiến hoạn. vá mũi, đóng móng, cát rốn và các phẫu 
thuật khác. 

VII. ĐIỀU TRỊ BỆNH 
1. Chứa nguyên nhân 

Điều trị nhằm ngăn không cho vị khuẩn tiết ra ngoại 
dộc tố và trung hòa độc tố đã sản sinh ra, đồng thời Liêu 
diệt vì khuẩn. 

- Xử lý vết thương: Mỏ rộng vết thương làm hiếu khí 


vết thương, sát trùng bằng cồn iốt, sau đó rắc bột sulphamid 
hoặc bột pêniciitn. Chú ý phát hiện lỗ dò có nước vàng 


41 


thối chay ra. Đó là dấu hiệu có vi khuẩn yếm khí phát 
hiện trong vết thương. 

- Tiêm kháng huyết thanh và giải độc tố uốn ván để 
phá hủy dộc tố và diệt ví khuẩn. Kháng huyết thanh cần 
tiềm sóm. Nơi tiêm: tiêm 1/2 liều vào dưới da và 1/2 liều 
tiêm vào cạnh vết thương. Liều tiêm 80.000 dọn vị cho 
trâu bò trưởng thành 40.000 dơn vị bê nghé. Có thể tiêm 
huyết thanh và giải độc tố cùng một lúc, nhưng ö hai vị 
trí khác nhau. Trong trường hợp nặng có thể tiêm cho 
trâu bò mỗi ngày 15.000 - 20.000 dọn vị. Trong liệu trình 
điều trị càn tiềm 3-4 lần giải độc tố, mỗi lần cách nhau 
4-Š ngày. Liều tiêm giải độc tố: mỗi ngày tiêm 1-2 ml. 
Để chắc chấn. một tuần lễ sau tiêm thêm giải độc tố lần 
CuỐi. 

- Diêu trị thêm kháng sinh: trâu bò mỗi ngày tiêm 4-5 
triệu đón vị pêniciin, bề nghé tiêm bằng 1/3 - 1⁄2 liều 
của trâu bò. 

2. Chữa triệu chúng 

- Sử dụng thuốc an thần và chống co thất cơ vân: 

Cho trâu bò uống 30 - 50 gam chlorhydrat mỗi ngày. 
Tiêm tĩnh mạch dung dịch magiê sunphat 10% hay gluconat 
magiê 15%. Mỗi ngày tiêm 0,5 - t lít. 

- Trợ sức cho trâu bò 

Tiêm vào tĩnh mạch mỗi ngày 0,5 - 5 lít dung dịch 
(glucose ưu trương) sinh lý đường ưu trương. 

Tiêm adrênalin để trợ tìm mạch. 


42 


Tiêm ephêdrin để giản phế nang giúp còn vật để thỏ. 

- Chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo vật bệnh, trong 
trường hợp không ăn được do cứng hàm có thể đồ cháo 
cho súc vật bệnh. 


VIII. PHÒNG BỆNH 


Bệnh uốn ván thường có tính chất "vùng". Ở vùng có 
lưu hành bệnh uốn ván cần dặc biệt chú ý phòng bệnh 
cho người và gia súc. 

1. Gia súc bị bệnh phải cách ly để điều trị cho khỏi 
bệnh. Gia súc chết phải chôn sâu giữa hai lớp vôi bột 
để điệt vi khuẩn và nhà bào. 

2. Chuồng trại có gia súc ốm phải triệt để tẩy uế; quét 
dọn sạch sẽ, đốt phân rác. rắc vôi bột hoặc quét vôi 10%. 
ĐỀ trống chuồng 30 ngày sau mới nhập gìa súc mồi. 

3. Gia súc bị thương thì phải mỏ rộng vết thướng, sát 
trùng sau đó tiêm 1 ml giải độc tố và 10.000 - 15.000 
đón vị kháng huyết thanh vào dưới đa. Gia súc nhỏ tiêm 
bằng 1/2 liều gia súc lón. 

4. Gia súc trước khi thiến hoạn hoặc làm phẫu thuật 
cũng phải tiêm 1 mÌ giải độc tố vào dưới da. Gia súc nhỏ 
tiêm 0,5 ml giải độc. Hiệu lực miễn dịch của giải độc tố 
kéo đài 1 năm. 


BỆNH THƯƠNG HÀN 
(SaIlmoneltlosis) 


Bệnh thương hàn trâu bò là một bệnh truyền nhiễm 
dường tiêu hóa gây ra do ví khuẩn thương hàn (Salmonella 
enteritidis) có tính chất dịa phương thường thấy Ỏ các 
vùng dồng chiêm trũng và các trại chăn nuôi bò sữa bị 
ö nhiễm. | 
¡. PHÂN BỐ 

Bệnh xảy ra ö hầu hết các khu vực trên thế gIÓI. 

Ö Việt Nam. từ 1954 trở lại dây. bệnh dã được phát 
"hiện ö nhiều địa phương thuộc Hài Hung. Hà Nam Ninh, 
Hà Sơn Bình với cái tên "Dịch ia chảy ra màng ruột Ở 
trâu bò”. Tháng 12/1962 xã Nguyễn Trãi. huyện Ấn Thí, 
Hung Yên cũ bệnh xảy ra làm chết I1 trâu của họp tác 
xã trong số 78 trâu bò. Tháng 11/1971 trạm trung chuyển 
Thanh Ninh (Thanh Hóa) có 38 trâu bò bị chết trong số 
105 trâu bò phát bệnh. Ö những trâu bò ốm đã phân lập 
được vi khuẩn. Salmonclla enteritidis. Bệnh cũng đã thấy 
ö bò sữa một số nông trường Ö nước ta. 


1I NGUYÊN NHÂN BỆNH 


Vi khuẩn thương hàn Salmonella cnteritidis là nguyên 
nhân gây ra bệnh ở trâu bò. Ví khuẩn gây bệnh chủ yếu 
ö hệ thống tiêu hóa của trâu bò. 


“44 


nƠi ẩm ưóiI, íL ánh sáng mặt trời, vị khuẩn có thể tồn tại 
+3 tháng vẫn còn khả năng gây bệnh. Các dung dịch gái 
trÙNE: nước vôi 10%: NaOH 5%, axit phênic 2“. creolin 
Ä⁄ đều có thể diệt dược vị khuẩn trong thời gian 1-2 
BIÒ.. Dưới ánh Sắng. mặt trời vị khuẩn bị diệt sau 2-3 ĐIỒ. 
HH. DỊCH TẾ HọC 

1. Loại vật mác bệnh 

Các thú loài nhai Ì4j và hoang đạt: trâu, bỏ, trâu rừng, 
- Đò rừng, dê, cừu, hướu nai, đều có thể bị bệnh thưởng 
hàn. Nhưng thường mẫn cảm và mắc bệnh nhiều hơn là 
"bồ và bò sữa, 

Bê nghé non bị bệnh nặng và chết nhiều hon trâu bò 
trưởng thành. Trâu bÒ bị bênh không được diều trị kịp 
thời thường chết 100%. 

Bệnh cũng có thể lây nhiễm )ang người. đặc biệt là 


trẺ em, 


2. Chất chứa vỉ khuẩn 


3. Đường xâm nhập của ví khuẩn 
Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trâu bò chủ yếu qua 


4e 


đường tiêu hóa, do ăn uống phải thúc ăn, nước uống có 
vi khuẩn. 


4. Cách sinh bệnh 


Sau khi vi khuẩn xâm nhập vào có thể, trâu bò cớ 
thời gian nung bệnh 3-5 ngày. Ví khuẩn sinh sản nhạnh 
trong ruội, tiết ra ngoại độc tố tác động lên hệ thần kinh 
gây sốt cao, tác động lên hệ tiêu hóa gây viêm ruột cấp 
(ia chảy ra màng ruột và máu). Vì khuẩn cũng có thể 
vào máu gây nhiễm trùng máu. 

Các vi khuẩn có sẵn trong dường tiêu hóa E.coli, Protus, 
Staphilococus... sẽ phối họp gây ra hội chúng viêm ruột - 
rất nặng ö trâu bò. 


5, Cách lây bệnh 


Bệnh lây lan trực tiếp từ trâu bò bệnh sang trâu bò 
khỏe. Do chăn thả chung trên bãi chăn, nhốt chung chuồng 
trâu bò khỏe ăn ủống phải ví khuẩn từ các chất bài xuất 
của trâu bò bệnh mà lây nhiễm bệnh. Bệnh cũng có thể 
lây nhiễm gián tiếp do dụng cụ chăn nuôi thúc ăn, chân 
tay người chãn nuôi có vi khuẩn truyền cho trâu bò khỏe. 
6. Mùa vụ và điều kiện phát sinh bệnh 

Bệnh thường xảy ra vào hai vụ cày kéo của trâu bò. 
Thời gian này trâu bò phải làm việc mệt, súc đề kháng 
giảm dễ bị nhiễm vi khuẩn và phát bệnh. Trong thời gian 
từ tháng 6 đến tháng 10, mưa nhiều ví khuẩn từ nhũng 
nơi ô nhiếm theo nước vào đồng ruộng, hồ ao là điều 


46 


kiện thuận lợi cho bệnh lây lan từ nơi này sang noi khác. 
Các vùng đồng chiêm trũng bệnh xảy ra lẻ tẻ quanh năm. 
Ö các có sỐ nuôi bò sữa bệnh thường gặp trong mùa hè 
và mùa thu khi mưa nhiều, nóng và ẩm uói. 


IV. TRIỆU CHỨNG BỆNH 


Trâu bò sữa bị bệnh Ò hai thể: Cấp tính và mãn tính. 
Thời gian nung bệnh từ 3-5 ngày. Súc vật bệnh kém än, 
mệt nhọc. 


1. Thể cấp tính 


Sau thời gian nung bệnh, con vật sốt cao 40 - 419C, 
kéo đài 3-4 ngày, kèm theo các cón run rấầy như hiện 
tượng sốt réi, chảy nước mắt, niêm mạc mắt dỏ sẫm, mũi 
khô. 

Súc vật bệnh bỏ nhai lại. nằm một chổ. thích uống 
nước lạnh. ia phân táo trong thồi gian sốt. Sau đó chúng 
¡a chảy dữ dội. Đầu tiên phân còn sên sệt như cháo loáng, 
mùi tanh, màu vàng xám. Tiếp sau vài ngày. súc vật bệnh 
ia vọt cần câu giống như triệu chúng bệnh dịch tả trâu 
bò. Phân chỉ có nước xám vàng, mùi tanh khám, có lẫn 
niêm mạc ruột lầy nhầy, đôi khi trốc niêm mạc từng mảng, 
có lẫn máu màu đỏ sẵm. Mỗi ngày, súc vật bệnh có thể 
đi ia 6-7 lần. Vài ngày cuối trước khi chết, súc vật bệnh 
bị mất nước mắt trũng sâu, niêm mạc nhọt nhạt, toàn 
thân gầy rộc, trợ xương sườn, nằm và ỉa tại chỗ, không 
đúng lên được, th gấp, tìm đập nhanh và yếu. Cuối cùng, 


47 


súc vật chết trong trạng thái kiệt súc. Bệnh tiến triển 
trong thời gian 6-10 ngày. 


2. Thể mãn tính 


Thường chị thấy ö trâu bò trưởng thành. Các triệu 
chúng cũng giống như ö thể cấp tính nhưng nhẹ hơn và 
tiến triển chăm. Thời gian hành bệnh từ l1Š - 30 ngày. 
Súc vật sau thời gian sốt cao, ¡a chảy dai đẳng, đặc biệt 
vẫn ăn. nhưng ăn ít. Nếu không được diều trị. súc vật 
bệnh cũng sẽ tủ vong do kiệt súc. 


V. BỆNH TÍCH 


Mö khám trâu bò chết do bệnh thương hàn thấy các 
bệnh tích điển hình: 


1. Hạch ruột sung thũng có tụ mầu 


2. Ruột non có những vết xuất huyết chạy dài theo chiều 
đọc, càng gần ruột già thì hiện tượng này càng rõ, nhiều 
chỗ niêm mạc ruột bị tróc ra. làm cho thành ruột bị mỏng 
ra và chảy mu. 

3. Ruội già bị xuất huyết và tróc niêm mạc nhiêu hơn. 
Đặc biệt van hồi manh tràng và xung quanh có những 
vết loét bằng hạt đỗ, phủ bựa vàng xám gần giống như 
bệnh tích ö bệnh dịch tả trâu bò, các nốt loét còn thấy 
Tải TấC Ở TUỘI gà. 


4. Lá sách bị khô cúng có lấm tấm tụ huyết. Dạ múi khế 
cũng có hiện tượng như vậy. 


48 


Š, Lá lách bị sưng nhẹ và cũng có màu dỏ sẫm. 


VỊ. CHÂN ĐOÁN BỆNH 
1. Chẩn đoán lâm sàng và dịch tễ 

Căn cứ vào những triệu chứng diễn hình dể chân bệnh: 
Sốt cao liên tục có cön run rấy, phân lỏng vàng xám và 
có lẫn máu và niêm mạc ruột có mùi tanh khẳm. 

Về mặt dịch tế có thể phân biết với bệnh dịch tả trâu 
bò. Bệnh thương hàn xảy ra lẻ tế Hãy lan chậm. Ngược 
lại bệnh dịch tả trâu bò lây lan rộng và nhanh. 

2. Chấn đoán vi sinh vật 

Mồ khám súc vật chết có thể phết tiêu bản hạch ruột, 
lá lách để nhuộm tủm vì khuẩn. 

Lấy bệnh phẩn từ súc vật chết: lách. hạch ruột và từ 
súc vật ốm: máu (thời kỳ sốt cao) phân để nuôi cấy trên 
các môi trường, tìm vi khuẩn thương hàn. 

Có thể tiêm trực tiếp huyễn dịch cho động vật thí 
nghiệm: thỏ, chuột bạch, chuột lang để theo dõi sự phát 
bệnh của chúng. 


VII. ĐIỀU TRỊ BỆNH 


Phải phối hợp các loại thuốc điều trị nguyên nhân. 
điều trị triệu chứng và trọ sức cho súc vật bệnh thì mối 
đem lại kết quả tốt. 


49 


1. Thuốc điều trị nguyên nhân 

Chloramphênicol là thuốc đặc hiệu điều trị các bệnh 
do Salmonella gây ra, dùng liều như sau: 

- 2 ngày dầu dùng liều 40 - 50 mg cho 1 kg thể trọng 
- 2 ngày tiếp theo dùng liều 30 - 40 mg cho 1 kg thể 
trọng , 

- Những ngày tiếp theo dùng liều 20 - 30 mg cho Ï 
kựụ thể trọng. 

Thuốc có 2 dạng: Dạng viên cho uống và dạng bột 
pha thành dung dịch để tiêm bắp thịt hoặc truyền tĩnh 
mạch. 

Tetracyclin cũng có tác dụng tốt trong điều trị. có thể 
dùng oxy tetracyclin, chlortetracyclin với liều (cho uống): 

- 3 ngày đầu với liều 40 - 50 mg cho 1 kg thể trọng. 

- Những ngày sau dùng liều 30 mg cho 1 kg thể trọng. 

Sunphamit: Có thể dùng sunphaguanidin, trimazone với 
liều từ 50 - 100 mg cho 1 kg thể trọng. Dùng liên tục 5 
- 6 ngày. 

2. Thuốc điều trị triệu chúng và trợ sức 


- Atropin: Dung dịch tiêm cho gia súc đóng 5ml/ống. 

Ngày tiêm 2-3 ống làm giảm cơn co thất ruội và giảm 
số lần ia chảy. 

- Nước lá chất: Dùng nước lá ổi, phèn den sắc đặc 
cho trâu bò bệnh uống mỗi ngày 200-500 ml, có tác dụng 
giảm số lần ia chảy. 


50 


- Viamin Bạ, vitamin C dung dịch đường glucoza - 
20% dung dịch sinh lý mặn 1%. tiêm cho súc vật bệnh 
hàng ngày để nâng đÕ có thể chống rối oạn điện giải. 

Cafêin, spartêin tiêm để trọ tìm mạch cho súc vật bệnh. 
Vitamin K tiêm để chống chảy máu đường ruỘt, 


VỊI. PHÒNG BỆNH 


1. Tiêm vacxin phòng bệnh. Vacxin được sử dụng tiêm 
cho trâu bò tại các có sỏ có lưu hành bệnh. Hiện này 
nước ta chưa chế tạo vacxin phòng bênh thường hàn cho 
trâu bò. 


2. Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y để phòng bệnh 
cũng như biện pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm 
khác. Đặc biệt chú ý việc vệ sinh ăn uống; chống ô nhiễm 
chuồng trại, bãi chăn và nguồn nước uÕng. 


3. Khi có địch xảy ra cũng áp dụng các biện pháp chống 
dịch như các bệnh truyền nhiệm khắc. 


31 


CHƯNG II 


BỆNH KÝ SINH TRÙNG 


BỆNH GIUN ĐÙA BÊ NGHÉ 


I. PHÂN BỐ 


Bệnh giun dũa do Toxocara vitulorum (Ơoese. 1972) 
phân bố khắp noi trên thế giới, 

Ö nước ta, bệnh thường thấy Ò bê nghé dưới 3 tháng 
tuổi, các vùng nuôi trâu bò thuộc miền núi, trung du, 
đồng bằng đêu phát hiện có bệnh này (Phan Dịch Lân 
1989). Bệnh giun đũa cũng xảy ra phổ biến ở các có §Ö 
chăn nuôi trâu bò sữa. 


II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NEOASCARIS 
VITULORUM 


1. Hình thái 


Con đực cái 13-15cm, rộng nhất 0.35 cm. Đuôi dài 
0.21 - 0.46 mm thon dần, tù phần giữa đuôi trở xuống 
có hình ngón tay. Trước và sau hậu môn ở phía bụng có 
nhiều gai tù 20 - 27 cái; ö mặt bụng có hai hàng, 5 đôi 
gai sau hậu môn, trong đó có một đôi gai giao hợp đài 
0,95 - 1.20 mm, có một màng mỏng suốt dọc chiều dài. 


52 


Con cái dài 19 - 23 cm, rộng nhất 0.5cm, âm hộ khoảng 
1⁄8 trước thân. Đuôi hình nón đài 0.37 - 0.42 mm. Gần 
chóp đuôi có hai gai bên mặt bụng. duồi giống con đực 
có bao phủ nhiều gai. 

Trứng hơi tròn, màng ö ngoài có cấu tạo như tổ ong: 
kích thước 0,080 - 0,090 x 0.070 - 0.075 mm. 


2. Vòng đổi 


Giun cái trứng Ò ruột non theo phân ra ngoài gặp. 
nhiệt độ ẩm độ thích hợp. trúng phát triển thành trúng 
có sức lày bệnh. Nhiệt độ: 15-17°C cần 38 ngày, 19-22°C 
cần 20 ngày, 25°%C cần 10-12 ngày. 28-30°C cần 7 ngày, 
31-32°C cần 65 ngày. nhung khi nhiệt độ cao tới 34-355%C 
thì trứng không phát triển. 

Nếu cho bê nuốt trúng giun đũa gây bệnh sau 43 ngày 
có thể thấy giun đũa trưởng thành ỏ có thể bê. Ngoài ra 
nếu cho mẹ trước khi đẻ 124 dến 192 ngày nuốt trúng 
giun gây bệnh thì bê dẻ ra 20-31 ngày trong phân có 
trúng giun đũa. Điều này chứng tỏ giun đũa bê nghé có 
thể qua máu truyền vào bào thai. Thí nghiệm ở chuột 
bạch. thỏ và bê thấy sau 5-8 giờ ấu trùng đã nỏ ra, qua 
1 giồ nữa ấu trùng có Ủ gan và phôi. 

Sự cảm nhiễm tự nhiên của nghé đối với Neoascaris 
đã thấy ö lứa tuổi 26 ngày. Khi cho trâu các thời kỳ chửa 
đầu ăn trúng giun càm nhiễm đã phát hiện tất cả nghé 
đều bị nhiễm giun qua nhau thai. 


II. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Trong thời kỳ ấu trùng giun đũa di hành một số khí 
quan như phổi gan bị tổn thường, khí giun đũa trưởng 
thành ở ruột non nhiều vít chặt làm tắc ruột có khi làm 
thủng ruột hoặc chui xào ống dẫn mật. 

Giun cồn tiết các chất độc làm bê nghé trúng độc sinh 
¡a chảy, gầy sút nhanh. Giun hút chất dinh dưỡng làm bê 
nghé gầy yếu. Khi vật chết xác gầy yếu, niêm mạc ruột 
có tụ máu lấm tấm đỏ. sữa đặc lại thành cục màu trắng 
không tiêu ö dạ múi khế. Bệnh tích chủ yếu là ð đường 
tiêu hóa, có trường hợp có từ 200-300 giun dũa xếp thành 
5-6 hàng ö tá tràng vít chặt ruột và hàng nọ tiếp hàng 
kia. có trường bọp còn thấy giun đũa ö các bộ phận khác 
như đạ cỏ, đạ múi khế, ống đẫn mật. 


2. Lâm sàng 


Bệnh tiến triển ngấn nhất là 5 ngày, dài nhất là 48 
ngày. phổ biến 11-30 ngày. bê nghé thường chết vào 7-16 
ngày sau khi phát bệnh. Thời gian bệnh tiến triển dài 
nhất tùy theo tuổi, sức khỏe con vật, cách nuôi dưỡng. 

Bê nghé ốm có các triệu chứng sau: dáng đi lù đù, 
chậm chạp. cúi đầu, lung cong, đuôi cụp, lúc đầu nghé 
còn theo mẹ; khi nặng nghé bỏ ăn nằm một chỗ, thÒ - 
yếu, bụng đau, nằm ngửa dây dụa, đập chân lên phía 
bụng: có khi thấy sôi bụng, nghé gầy sút, lông xù mắt lò 


54 


đồ, niêm mạc nhọt, mũi khô. hơi thỏ thối, thân nhiệt cao 
tối 40 - 41°C, khi nghé sắp chết thân nhiệt hạ xuống 
dưới bình thường. 

Một triệu chúng điển hình là phân màu trắng. mùi 
rất thối, ta có thể xem phân để chẩn doán bệnh. Khi mới 
đẻ phân nghé màu xanh đen đèo hơi tanh, ngày sau phân 
trắng mùi chua, 3-4 ngày sau phân cúng dần lại màu đen 
hơn. Nếu nghé mắc bệnh thì phân lổn nhổn hơi táo màu 
đen chuyển sang màu vàng thẫm có lần máu và chất nhön, 
mùi tanh khẩm. Mấy ngày sau phân dần dần vàng sẵm 
sau đó phân ngả sang mầu trắng và lỏng dần, thối khẳn, 
con vật ia vọt cần câu, phân dính Ò khuỷyu chân, xung 
quanh hậu món. Bê nghé gầy sút nhanh. Thường chết 
vào lúc phân lỏng trắng. Trước khi chết con vật yếu súc 
nằm phục một chố. lên nhiều cón đau bụng dữ đội rồi 
chết. 


IV. CHẨN ĐOÁNÑ 


1. Căn cứ triệu chứng lâm sàng và dịch tễ học, bệnh 
thường thấy ö bê nghé. Trâu bò không mắc, chú ý đến 
biến đổi của phân: phân trắng, lỏng, khẳn. 

2. Kiểm tra phân bằng phương pháp phù nổi tìm trứng. 

4. Mồ khám tìm giun trưởng thành ở ruội, tìm ấu trùng 
ö gan và phổi. 

V. DỊCH TẾ HỌC 


Nhiễm giun đũa Neoascaris chủ yếu là súc vật non Ở 
lúa tuổi từ 2 tuần ruõi đến ba tuần và dưới 3 tháng tuổi. 


»hị 


1. Vùng núi và mùa phát bệnh 


Bệnh thấy ö bê nghé ö tất cả các vùng núi, trung du 
và đồng bằng nhưng phổ biến nhất là bê nghé miền núi. 
Ö miền núi nước ta, trâu bò thường dẻ vào tháng 11. 12 
và tháng 1. Bệnh thường phát ra sau 1-2 tháng túc là 
mùa phát bệnh, vì trứng giun đũa có sức đề kháng mạnh; 
lạnh dưới 0°C và móng trên 42°C. Khô ráo tuy trúng 
ngừng phát triển không trỏ thành ấu trùng dược nhưng 
khi đã thành trứng có súc gây bệnh thì nắng mặt trồi 
chiếu trực tiếp mới diệt dược trúng. Ngoài ra khí hậu 
nhiệt đói nước ta thuận lợi cho trứng phát triển, Ò miền 
núi. nghé thường thả rông theo mẹ đỉ ăn. chuông ẩm uốt 
lầy lội có nhiều ao tù nước dọng, nghé thải trúng giun 
theo phân đọng lại rồi nghé lại nuốt phải trúng cảm nhiễm 
theo thúc ăn nước uống. 


2. Tỉ lệ mắc bệnh 


Toxocara Vitulorum chỉ thấy ö bẻ nghé. trâu bò không 
nhiễm. Tuổi nghé mắc sóm nhất là T4 ngày (ti lệ 2352) 
muộn nhất là 65 ngày (tỉ lệ 12) phổ biến là khoảng 
23-35 ngày (tỉ lệ 64%) sau khi dẻ. Tuổi càng cao tỉ lệ 
nhiễm càng giảm, tối 3-4 tháng tuổi thì không bị nhiễm. 

Trong khoảng 3 tháng, tỉ lệ nhiễm từ 88% giảm xuống 
còn 2%. 

Bệnh do Toxocara chỉ thấy ö bê và nghé ở lứa tuổi 
từ 17 đến 3 tháng tuổi, ö bê lớn hơn và súc vật trưởng 
thành không thấy bệnh này. 


56 


Khi nuôi chung bò bị bệnh do Toxocara với bò khỏe 
trong thời gian 3 tháng thì thấy bê khỏe cũng không bị 
lấy nhiễm. 

VỊ. ĐIỀU TRỊ 

- Hexachloreian với liều Ö2 ml cho 1 kg thể trọng. 
thuốc cho uống 2 lần cách nhau 19 ngày. 

- Dung dịch natri sunfat 10% với liều 4w cho Ikg thể 
trọng. Cho bò uống bằng cách dùng ống cao su và phêu. 

- Teirarmisodl: 0,005 - 0.010 g/kg thể trọng, Chỉ tẩy một 
liều. hiệu lực 90 - 95%, 

- Piperazim: Liều 0.3 - 0.5 g/kg thể trọng trộn lẫn thức 
ăn hoặc hòa nước cho uống. 

- SilicolRuorat natri: Liều 0.035 g/kg thể trọng chia 2 
lần trong ngày, 2 ngày liên, trộn thức ăn. 

- Phênothiazim: 0.05 g/kg thể trọng, hai lần trong ngày 
uống liền trong 2 ngày. 

VH. PHÒNG BỆNH 

1. Cần tẩy giun cho bê nghé ö vùng có hệnh theo định 
kỳ 20 ngày tuổi, 1 tháng tuổi. 

2. Giữ vệ sinh cho bẻ nghé: Chuồng sạch sẽ khô ráo, 
định kỳ tẩy uế chuồng trại, tập trung phân ủ diệt trúng 
giun. 

3. Bồi dưỡng cho mẹ đủ sữa cho con, bôi dưỡng cho 
bê nghé để tăng sức chống bệnh. 


Jỉ 


BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ 


Haemonchus và Mecistocirus trâu bò 


IL. PHÂN BỐ 


Bệnh giun xoăn dạ dày (chủ yếu là đạ múi khế loài 
nhai lại) gồm nhiều loài: Haemonchus contortus dạ múi 
khế và ruột non trâu bò và các loài nhai lại khác. 
Haemonchus similis Ö dạ múi khế và ruột non của trâu 
- bò sửa, cừu. Mecistocirrus digitatus ký sinh ö dạ múi 
khế trâu bỏ các vùng địa lý nước ta. 


II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
1. Hình thái 


a) HaeImt0HChHx CoHtorfus 

Màu hông nhạt đầu nhỏ, túi miệng nhỏ trong đó có 
một răng hình móc câu. 

Giun đực dài 15-19 mm, túi duôi có đặc điểm 2 thùy 
hông rõ các sườn nhỏ và dài, thùy lưng nhỏ không đối 
xứng chệch về phía bên trái, một sườn lưng hình chữ Y 
ngược. 

Giun cát dài 27-30 mm, giun hút máu nên ruột có màu 
hồng và tủ cung có màu trắng nằm xen kẽ nhau dọc thân 
thành hai màu nổi rõ rệt dễ phân biệt như cái thừng 
xoắn hai màu. Có biểu bì kéo đài ra làm thành nắp âm 


38 


>>... 


KT.“ 


hộ phủ lỗ sinh dục. Trứng có kích thước 0.075 - 0,095 x 
0.040 x 0,050 mm, trúng mới đẻ ra ngoài có 16 - 32 tế 
bào. 


b) Hacmonchus sữmilis 


Thân hình nhỏ, màu vàng sâm. Giun đực dài 8 - I1 
mm, tút đuôi chịa 3 thùy, thùy lưng không đối xúng, sườn 
hông trước thăng, sườn hông giữa và sau cong về phía 
lưng. 

Giun cái dài 12,5 - 21 mm. Âm hộ cách đuôi 2.7 - 3,0 
mm, có 2 chỗ nhô ra. cø quan thải trứng không rõ lấm... 
trúng hình bầu dục dài 0.073 - 0.079 róng 0.031 - 0,042 
mm. 


€) Mecistocirrus diglftatus 

Màu hồng nhạt. biểu bì có vần. Túi miệng nhỏ có một 
răng lón. 

Con dực dài 25-31 mm. Túi đuôi có 3 thùy rõ rệt, thùy 
có hình cái bay, thùy lung đối xúng và rất nhỏ. Sườn 
bụng sau và sườn hông trước gần bằng nhau, hai sườn 
đính liền chỉ tách ra ö đầu múi. 

Sườn lưng ngắn đầu múi chia thành hai nhánh, mỗi 
nhánh ở đầu lại chia thành 3 nhánh phụ. 

Giun cái dài 35-39 mm. Âm hộ hơi nhô ra ở vị trí 
cách duôi 0,680 - 0,962. Trúng hình bầu dục có kích thước 
0,0% - 0,105 mm x 0,046 - 0,049 mm. 


39 


II. VÒNG ĐỜI 


Gtun cái Haemonchus một ngày đẻ 5000 - 10.000 trúng 
theo phân ra ngoài gặp độ ẩm và nhiệt độ thích họp 4-5 
ngày trứng nở thành ấu trùng. nhiệt độ dưới 1°C trúng 
bị chết. Ö 4°C trúng ngừng phát triển. 

Nếu trúng rói vào nước có nhiệt độ 12 - 26°C sau 20 
ngày chỉ có một số trúng nỏ. Sau một thòi gian ấu trùng 
lót xác thành ấu trùng kỳ JI. Sức đề kháng của ấu trùng 
kỳ I và kỳ l] tưởng đối yếu. chúng thường chết ở nhiệt 
độ trên 30°C hoặc chết nơi khô cạn. Ấu trùng HỖ ra sau 
65 giò có kích thước 9.60 - 0.75 mm lại li xác lần thú 
hai thành ấu trùng kỳ IHII có sức gây nhiễm. Nhiệt độ 
5U°C mới chết. Ò 40°C ấu trùng không phát triển thành 
ấu trùng gãy nhiễm nhung sức đề.kbáng vếu, ấu trùng 
gây nhiễm có thể bò lên mặt lá có, trồi mưa dưa ấu trùng 
vào nơi trũng vì vậy những bãi chăn ẩm thấp có nhiều 
vùng nước dọng là nguôn truyện lây chủ yếu của giun 
xoắn. Khi ấu trùng tới dạ đày qua hai lần lột xác, sau 
2-3 tuần thành giun trưởng thành, tuổi thọ của giun trong 
có thể gia súc không quá 1 năm. 

Vòng đời của giun Meciscirus giếng như Ö trên, Ö- 
nước ta nhiệt độ 35 - 379C sau 24 - 28 giỏ trúng nở ra 
ấu trùng. Khi nhiệt độ 2§ - 32°C sau 3 ngày thì ấu trùng 
lột xác lần thứ I thành ấu trùng kỳ II sau 6 ngày lột xác 
lần II thành ấu trùng kỳ III có sức gây nhiễm. Ấu trùng 
III có hai màng mỏng bao bọc và hoạt động mạnh hơn 


60 


1 và IL Ö nhiệt độ 25 - 30°C mất 5-6 ngày thành ấu 
trùng gây nhiễm. nhiệt dộ 15-27°C mất 11-13 ngày. 

Ấu trùng gây nhiễm qua thức ăn nước uống vào dường 
tiêu hóa vật chủ. Sau 3 ngày một số ấu trùng xâm nhập 
vào tuyến niêm mạc dạ múi khế hoàn thành vòng đời là 
59 - 82 ngày. Tuổi thọ của giun 9 - 12 thắng. 


II BÊNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Sau khi xâm nhập vào dạ múi khế, Hacmonchus bám 
chắc và chọc thủng niêm mạc gây ra chảy máu mao mạch, 
ngoài ra có nhiều con giun còn cấm đầu sâu vào các ống 
dẫn tuyến trong dạ múi khế và gây viêm các ống đó. Khi 
hút máu. giun thải ra độc tố đặc biệt làm ngộ dộc có thể 
gia súc. 

Người ta dã tính 2000 con giun Haemonchus contOrtus 
hút mất 3 mÌ máu 1 ngày. còn tạo ra xuất huyết chảy 
mắấu ö dạ dày nên con vật mất máu nghiêm trọng. Lưng 
máu thải theo phân ö hai cừu con nhiễm liều chỉ tử ấu 
trùng Haemonchus, sau khi nhiễm 6 - 10 ngày phân bắt 
đầu có máu. Trong 10 ngày tính được ở một con mất 1,5 
lít, con kia mất 2,4 lít máu trong phân. 

Giun tiết chất độc làm con vật gầy còm thiếu máu, 
rối loạn tiêu hóa. thủy thũng có khi chết. Các đấu hiệu 
thủy thũng thường thấy sưng xệ hàm, nách. 


Bệnh giun xoắn dạ múi khế dẫn đến những rối loạn 


61 


nặng toàn thân như tồn thương đường tiêu hóa, hỆ thần 
kinh. hệ tuần hoàn. và các tuyến nỘi tiếu Vật mắc bệnh 
bị kiệt súc nhanh, thiếu máu nặng niêm mạc dạ múi khế 
thường bị phù một lóp màng dày lên có nhũng chỗ chảy 
máu. Do dạ múi khế bị viêm. lượng thức ăn chuyển tù 
dạ múi khế vào ruột ð dạng bán nhuyễn thể nên mức 
hấp thụ vào máu cũng giảm đi. 

2. Lâm sảng 

Con vật bị thiếu máu, kém hoạt dộng, ăn uống giảm 

sút, kiệt lị và táo bón xen kế nhau. Thủy thũng dưới cổ, 
trước bọng và ngực. Con vật gầy yếu dần, đi lại khó khăn 
hay tách đàn, Khi quá gầy yếu con vật thường chết. 

_ Biểu hiện rõ rệt nhất là những chỉ số mắu: giảm hồng 
cầu, giảm huyết sắc tổ, bạch cầu tãng. 


IV. CHẨN ĐOÁN 
1. Khi còn sống 


Triệu chứng lâm sàng khá rõ và điển hình nhưng Vì 
có nhiều loại giun sán đường ruột lẫn lộn nên cần phân 
biệt. 

- Nuôi trúng cho nở thành ấu trùng để phân biệt với 
ấu trùng các loại giun khác. phương pháp như sau. 

Lấy phân nghiền nát trộn lẫn với đất vô trùng cho vào 
đĩa hộp lồng giữ dộ ẩm 60 - 10% nhiệt độ 25 - 309C 
nuôi trong 5 ngày sau đó phân lập ấu trùng kiểm tra 
kính hiển vI. 


62 


- Làm phản úng chẩn doán biến thái. lấy giun xoắn 
trưởng thành còn tươi chế kháng nguyên. Tiêm 0,2 ml 
kháng nguyên sau lỗ - 20 phút nøi tiêm sưng, šau 2 gö 
đo đường kính nơi tiêm sưn§ dưới ! cm là âm tính, từ 2 
cm trò lên là dương tính. 


2. Chẩn đoán mổ khám 


Xem bệnh tích, tìm giun ở dạ múi khế, cần tính sỐ 
giun để biết con vật mắc bệnh giun xoăn hoặc mang giun 
xoán. 

Nếu số lượng giun trên 100 con là con vật bị bệnh 
giun xoăn có các triệu chứng điển hình, có các bệnh tích 
viêm loét dạ múi khế, chất chứa dạ dãy màu nâu hồng 
lẫn giun. 

Nếu số lượng giun dưới 1900 con là các con vật mang 
giun xoăn chưa phát thành bệnh. chưa có các triệu chúng 
lâm sàng và bệnh. tích rõ TỆt. 


V. DỊCH TẾ HỌC 


Bệnh giun xoăn thường thấy ö những năm mưa nhiều 
và súc vật chăn thả trên đồng có cao khô ráo. 

Gia súc mắc bệnh cao nhất là vào mùa xuân. giảm dần 
vào các tháng mùa hè, rồi lại tăng lên vào mùa thu. 

Ở nước ta bệnh phân bố rộng. các cơ sở chăn nuôi 
miền núi, trung du, đồng bằng đều có Ò các có sở nuôi 
bò, bò sữa tập trung, tỷ lỆ nhiễm của bò thường cao 30 
- 50%. Tì lệ nhiễm chung trâu bò tù 30,7 - 100%. Đường 


63 


truyền bénh chủ yếu là ăn cỏ có ấu trùng hoặc uống 
nước ở các vũng có ấu trùng. Bệnh nhiễm vào mọi lứa 
tuổi trau bò dê cừu nhưng nói chung trâu bò dê cừu non 
mắc bệnh này nặng hon, gầy sút và suy yếu nhanh hơn 
dẫn dến có tỉ lệ chết cao. 

Trúng và ấu trùng có súc đề kháng mạnh. nhiệt độ 
thích họp nhất cho trứng phát triển là 33.3°C nhưng ö 
nhiệt dộ dó mà dộ ẩm cao 96% thì trứng không phát 
triển dược. DDT 1% không điệt được trúng; CuSO, 2% 
có thẻ diệt được giun trong § giồ rưỡi và diệt ấu trùng 
trong 3 giỏ. 

Ngoài gia súc, các thú hoang nhai lại hoặc một số loài 
gậm nhấm cùng nhiễm giun xoăn vì vậy chúng có tác 
dụng reo rắc mầm bệnh rất rộng rãi trong thiên nhiên. 


VI. ĐIỀU TRỊ 
Dùng một số loại thuốc sau 


1. Phênolthiazin: Trâu bò liều 0,1 - 0.2 g, dê cừu liều 
0.5 - 1 g/1 kg thể trọng, thuốc không tan trong nước, có 
thể hòa lẫn cháo cho con vật ăn. 

Phenolthiazin ở dạng 104 nước nhũ tương để chế thuốc. 
Đầu tiên cho 1 kg phenolthiazin vào thùng rồi cho thêm 
600 mỉ nuóc ấm, quấy đều cho đến khi trỏ thành bột 
nháo. Sau đó đổ thêm dần nước vào (1250 - 2000 ml). 
Sau đó quấy lại đều cho thành dạng sữa đặc. Đổ thêm 
nước cho đủ 10 lít quấy đều. Huyễn dịch trước khi dùng 


64 


lắc kỹ dùng cho trâu bò dê cừu, ta dùng chai cao su, Ống 
tre vót đổ thuốc hoặc dùng chai có vú cho bê nghé bú. 
Phương pháp này không bắt gia súc nhịn đói trước khi 
tẩy mà chỉ cần cho nhịn sau khi tây 3 giò. 

2. Dùng CuSO, phu dung dịch 14: Liều lượng 1Š ml 
đến 100 mỉÌ tùy theo tuổi. 

3. Dipterex: Thuốc có hiệu quả cao. dung dịch pha 5% 
tiêm dưới đa. liêu 0026 - 0.054 g/kg thể trọng. Dùng 
đipterex nguyên chất thì nói tiêm không có phản ứng. 
các loại không nguyên chất thường chỗ tiêm bị sưng loét. 
4. Mebenvet: Dùng liều 100 mg/kg thể trọng có tác dụng 
tỐt tẩy các loại giun dạ dày trâu bò đê cừu. 


VII. PHÒNG BỆNH 
1. Thực hiện các biện pháp phòng trừ tống hợp 

- Định kỳ dùng phênolthiazin phòng bệnh 

+ Bê nghề dưới 1 tuổi: — 10 - 20 g/con. 

+ Trâu bò trưởng thành: 30 - 40 g/con. 

Giữ vệ sinh thúc ăn nước uống không chăn thả ở bãi 
chăn ẩm thấp, không cho gia súc uống nước vũng tù có 
nhiều ấu trùng, 


2. Tập trung phân ủ diệt trúng và ấu trùng giun 


3. Tẩy giun trước khi trưởng thành có tác dụng 


65 


phòng bệnh rất tốt 

Phênolthiazin ức chế giun trưởng thành đẻ trúng và 
tẩy giun non: liều dùng 0,6 - 9.7 g/kg thể trọng. Trong 
thời gian chăn thả mỗi ngày cho bê nghé uống thuốc một 
lần để phòng bệnh. Thành phần của thuốc gồm: 


Phênolthiazin — 19 phần 


Bột gạo 20 phần 
Bột xưởng 10 phần 
Muối ăn 6U phần 


Ngoài ra có thể thêm một số nguyên tố vi lượng như 
đồng. cô ban, ïod... Trộn lẫn những thú trên cho thêm ít 
cháo làm thành viên phơi khô cho vào máng ăn để gia 
SúC lỰ 3H. 


BỆNH GIUN PHỔI DICTYOCAULUS Ở BÊ NGHÉ 


I. PHÂN BỐ 


Bệnh giun phối do D(ctyocaulus Ö bò và bò sữa phân 
bố rất rộng: miền núi, trung du, đồng bằng đều có. 

Giun sống ký sinh ở phế quản và khí quản bò, dê, 
cừu. Có hai loài gây bệnh là Dictyocaulus viviparus (Bolek, 
1782) và D.lilaria (Rudolphi 1809). Bê nghé tại các cơ 
sở nuôi tập trung trong đó có bò sữa ö nước ta đều 
nhiễm giun phổi tỷ lệ cao (Lê Ngọc Mỹ, 1984). 


66 


II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA DICTYOCAULUS 
1. Hình thái 
a) Đictyocaulus ftlarta 


Chủ yếu ký sinh ỏ dê cừu, đổi khi thấy ð bò và lạc 
đà. Hình sợi chỉ, màu trắng, túi miệng nhỏ. xung quanh 
miệng có 4 môi, giun dực đài 30 - 80 mm túi giao họp 
phát triển. dầu mút sườn bụng chia làm hai nhánh, sướn 
hông trước tách rồi 2 sườn kia, sườn hông giữa và sườn 
hông sau thì dính lại với nhau, đoạn cuối phân thành hai 
nhánh; hai sườn lưng mỗi cái đêu chia thành 3 nhánh 
nhỏ. Gai giao hợp dài 0.434 - 0567 mm. Giun cái đài 35 
- 44.5 mm. âm hộ ở vào đoạn giữa thân. Trúng hình bầu 
dục trong suốt kích thước 0.12 - 9,13 x 0.07 - 0,09 mm, 
trong trứng có ấu trùng. 

b) Dictyocaulus vừiparus 

Thường thấy ö phổi bò. Hình sợi chỉ màu vàng nhạt. 
Phần đầu giống D.filaria. Giun đực 17-43 mm x 0,37 - 
066mm. Gai giao hợp màu vàng sắm có vệt lốm đốm 
0/224 - 0.272 x 0,084 mm. Giun cái 23 - 58 mm x 0,384 
- 0.592 mm lỗ sinh dục Ò phía giữa thân, lỗ này nhô ra 
phía trước thành hình hạt đậu, trúng hình bầu dục 0,085 
- 0051 mm. Ấu trùng vừa mới nở ra dài 031 - 036 x 
0,016 - 0019 mm, bên ngoài có màng mỏng bao bọc. 
Thực quản và ruột không thấy rõ nhu ở giun D.filaria. 


67 


2. Vòng đi 


Vòng đồi hai loài này gần giống nhau, không cần vật 
chủ trung gian. Ctun cái để trúng ö khí quản và nhánh 
khí quản. trong trúng có ấu trùng. Khi ho thì trúng theo 
đồm từ khí quán về miệng rồi xuống dạ dày, ruột. Túói 
đường tiêu hóa ấu trùng nö ra theo phân ra ngoài. Gãp 
điều kiện thuận lội ˆ(nhiệt độ 259C) ấu trùng lột xác lần 
L Đối với ấu trùng D.filaria ö bên ngoài 4 - 6 ngày thì 
lột xác lần II, tối ngày thứ 6 - 7 thành ấu trùng gây 
nhiễm. Gia súc än cỏ uống nước có lần ấu trùng này SẼ 
mắc bệnh. Khi ấu trùng tới ruột... thì mất màng bọc ngoài 
chui vào niêm mạc ruột theo hệ thống lâm ba và tuần 
hoàn về phối. Riêng ấu trùng Difilaria sau khi tối ống 
lâm ba ruột lại tiếp tục dị hành về hạch lâm ba ö màng 
treo ruột và đừng lại Ö đó 3 - 4 ngày lột xác lần nữa sau 
đó theo máu vê phối. Khi tới phổi ãấu trùng chui qua 
mạch máu nhỏ vào phế bào và các chỉ nhánh khí quan 
và sống ỏ đó. Hoàn thành vòng đồi của Dilaria cần Ï 
tháng, với D.viNiparus 21 - 25 ngày. Khi con vật khóc 
dinh dưỡng tốt thì ấu trùng giun phối không phát triển 
bình thường được. Chúng bị bao vậy Ở hạch lâm ba màng 
treo ruột một thời gian dài tối 5 - 6 tháng, khi gặp điều 
kiện bất lợi súc dê kháng của có thể giảm sút thì chúng 
mới có thể di hành tới chỉ nhánh khí quản. Thởi gian 
gìua sống ö hốt đài hay ngắn còn phu thuộc vào tình 
hình dinh dưỡng của con vật. Nếu dinh dưỡng tốt thì Ở 


68 


phổi ngắn hoặc ngược lại, vi thế tùy điều kiện dinh dưỡng 
chúng có thể ở phổi từ 2 tháng đến trên 1 năm. Ấu trùng 
tối giai đoạn cảm nhiễm vào ngày thứ ba ở nhiệt độ 25 
- 272C, ở nhiệt độ 13 - 209C sau Š ngày ð 16 - l8°C san 
6 ngày và ở 8 - I0SC sau 10 ngày. Sự phát triển về sau 
và đi hành của ấu trùng được tính bằng những ấu trùng 
dầu tiên xuất hiện trong phân 29 - 3Š ngày sau khi cảm 
nhiễm. : 


II. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Giun lón lên đi hành vào trong các mạch phế quản 
lồn hơn. Tác động kích thích của giun biểu thị bằng chất 
nhầy tiết nhiều, dầy đặc làm tắc các nhánh phế quản kích 
thích niêm mạc làm viêm các thành phế quản. Viêm có 
thể lan ra các tổ chúc chung quanh làm mất tính đàn hồi 
của thành phế quản. Ngoài ra thấy xẹp phối hay khí thũng 
ö phần phổi bị bệnh. Chất nhầy dôi khi lẫn máu là môi 
trường thích hợp cho vị trùng phát triển. Quá trình này 
dẫn đến viêm phế quản và phối thường xuất hiện khi 
cảm nhiễm giun nhiều. Nếu con vật được nuôi dưỡng tốt 
sức chống đÕ giun này mạnh. Trong trường hợp này ấu 
trùng phát triển chậm làm sản sinh ra đủ một lượng kháng 
thể. 


2. Lâm sàng 


Những triệu chúng lâm sàng đầu tiên xuất hiện sau 3 


ó9 


tuần túc là sau khi phần lớn ấu trùng xâm nhập`vào phối. 
Nhung khi nhiễm cao độ, ấu trùng kích thích thành ruột 
có Lhể gây ia lỏng ngay từ tuần lễ dầu. Triệu chứng đặc 
hiệu của bệnh do Dictyocaulus là ho xuất hiện chủ yếu 
vẻ ban đêm. Vật ốm đi sau đàn và suy yếu rõ. giảm dần 
trọng lượng, lông rụng. Mội trong những triệu chúng đáng 
chú ý là chất nhầy chảy ra thành mủ mũi. tá có thể kiểm 
tra thấy trứng và ấu trùng trong chất nhầy. con vật thỏ 
khó nhưng thân nhiệt không cao. 

Bẹnch giun này phân biệt hai giai đoạn: Viêm phế 
quản và viêm phế quản - phối. Giai đoạn đầu con vật 
buồn bã khát nước, thân nhiệt và nhịp thỏ bình thường. 
thinh thoảng có cøn ho khô và rất hiếm chảy nước mũi. 
Khi nghe có thể thấy tiếng ran khẽ. Loại hình phát triển 
bệnh này tương đối ngắn (1-15 tháng) và con vật khỏi 
nếu không cảm nhiễm nữa. 

Trong trường hợp viêm phế quản. phổi con vật lò đò, 
uống nước ít, tách đàn và nằm luôn, thân nhiệt tới 39,5 
- 40°C. nhịp thỏ tăng, con vật thỏ hổn hểền. nước mũi 
chảy nhiều, ho luôn thành cón, thè lưỡi khi ho, nghe thấy 
tiếng ran và gõ thấy có vùng đục thường giữa xương sườn 
thú 8 và thú 9. Có ia chảy. tình trạng này kéo dài 1,5 - 
2.5 tháng. Nếu chăm sóc cẩn thận có thể chữa khỏi bệnh. 
Nhưng thưởng là chết do tắc phế quản bỏi một búi ấu 
trùng và chất nhầy. Khi viêm mủ những triệu chứng này 
nặng hơn và tỉ lệ chết cao. 


79 


IV. CHẦẨN ĐOÁN 


- Khi con vật còn sống nếu nghi ngỏ mắc bệnh Dịc- 
tyocaulus thì tiến hành xét nghiệm phân theo phường 
pháp Baermann và Vaid dể tìm ấu trùng. 

- Dựa vào các triệu chúng lâm sàng diển hình xuất 
hiện ö phổi khi mổ khám một vài con vật thấy lượng lón 
giun phối Dictyocaulus thì có thể xác định là vật mắc 
bệnh giun phối Dictyocaulus. Kỹ thuật mổ khám cản phải 
xem xét kỹ phổi để tìm giun: khí quản, phế quản (lồn. 
vừa, nhỏ, rất nhỏ mổ bằng kéo mũi nhọn). Phải lần lượt 
mở xem, giun phổi có thể thấy bằng mắt thường. Để xác 
dịnh giai đoạn tiền phát triển nhất thiết sau khi mổ và 

xét nghiệm dại thể phải cắt phối ra tùng mảng, rửa kỹ 
_bằng nước sau để lắng cặn rồi soi lắng cặn bằng kính 
"hiển vi. dùng phương pháp ép mỏng và kiểm tra niêm 
mạc phế quản cũng có thể thấy giun nhỏ. 

Khi chẩn đoán mổ khám cần xem đến các biến dồi 
bệnh tích, như phổi sưng. các hạch phổi màu trắng xám, 
.ấn tay có tiếng kêu lạo xạo. Hạch lâm ba phế quản và 
giữa thùy phổi sưng lón. Khí quản có chứa giun lẻ tẻ 
cuộn lẫn trong chất nhầy hay bọt. Đôi khi ö hầu còn có 
bọt nhầy dạng sợi hay búi màu đỏ xám. Trong phế quản 
cũng có chất nhầy như vậy. Giun phần nhiều nằm trong 
các phế quản trung bình: chúng thường bò kín lòng phế 
"quản. Trong các phế quản nhỏ thường thấy những giun 
đã trưởng thành. 


+ 


Cất ngang phổi thấy nhớt và ít máu, phế quản phình 
rộng, thành phế quản dày. thấy có khí thũng do vật khó 
thỏ gây nên. Niêm mạc khí quản phế quản đỏ lấm tấm 
xuất huyết. 

Trong chẩn doán bệnh cần phân biệt với các bệnh 
khác như viêm phổi và lao phối. Mặc dù khi đã thấy có 
giun song cũng không được quên về khả năng vật có thể 
mắc đồng thời với các bệnh truyền nhiễm khác. Mặc khác 
khi xác định có bệnh truyền nhiễm trong con vật có. giun 
phổi thì có thể bệnh đó xuất hiện thú phát trên có SỞ 
đã mắc bệnh giun. Ở các có số nuôi bò sữa đã thấy bê 
sữa Hohtein bị viêm phổi do giun phối. do nhiễm khuẩn 
kế phát. 

Thí dụ: Thực nghiệm trên có sö đã chúng minh dược 
rằng: Dictyocaulus tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh 
truyền nhiễm khác phát triển. 


V. DỊCH TẾ HỌC 

Bệnh thường phát ra ở bê 2-6 tháng tuổi, Ö dê cừu 
dưới 1 năm tuổi. 
1. Phân bố 


Bệnh phân bố rất rộng ở trung du. đồng bằng và miên 
núi nước ta. 

Qua điều tra ö 10 nông trường quốc đoanh nuôi bò 
và bò sữa, ti lệ nhiễm như sau: 


Nông trường Điện Biên Phủ (Lai Châu) 50% 


32 


Nông trường Bắc Sơn (Bắc Thái) 33 % 


Nông trường Tam Đảo (Vĩnh hú) 40 % 
Nông trường Bố Hạ (Hà Son Bình) 33% 
Nông trường Hà Trung (Thanh Hóa) 80% 
Nông trường Thống nhất (Thanh Hóa) 66% 
Nông trường 1/5 (Nghệ Tĩnh) 100% 
Nông trường Đông Hiếu (Nghệ Tĩnh) 100% 
Nông trường Đông Triều (Hải Hung) 25% 


Nông trường Dồng Giao (Hà Nam Ninh)  12Z 

Kiểm tra 521 bê nuôi tại 7 cơ sở tập trung các giống 
bê Bramann, Zêbbu, lai Sind, lang trắng đen. kết quả cho 
thấy tỉ lệ nhiễm giun phổi của bê bình quân 24.97%. 
2. Biến động nhiễm giun phổi theo lứa tuổi 

Xét nghiệm 809 mẫu phân bò dê ở các lứa tuổi ] - 6 
tháng, 7 - 12 tháng, 13 - 24 tháng và trên 24 thắng có 
nhận xét: Bê nhiễm giun phổi tỉ lệ 19,42% - 31,66%. Bò 
nhiễm tỉ lệ (thấp hơn bê) 11,43%. 

Trong các lứa tuổi tỉ lệ nhiễm nặng từ bê nhỏ đến bê 
7 - 12 tháng tuổi nhiễm cao nhất, rồi giảm dần ö lứa 


tuổi 12. 18, 24 tháng và ỏ tuổi trưởng thành bỏ nhiễm 
thấp nhất. 


3. Sức đề kháng 
Ấu trùng chết nhanh, thí dụ ấu trùng ở kỳ I sống được 


3 ngày, ấu trùng gây nhiễm sống 15 ngày. Âu trùng gây 
nhiễm có sức đề kháng mạnh hơn các loại ấu trùng khác. 


713 


Khi ö nhiệt độ 20°C độ ẩm 62% qua Š phút thì ấu 
trùng kỳ I chết nhưng những ấu trùng gây nhiễm có thể 
sống dược 5 ngày. : 

Đối với các loại hóa chất: Dung dịch clorua thủy ngân 
nồng dộ 1/1000 sống dược 50 phút, cồn 75% sống được 
25 - 30 phút. loemon 1% sống 30 phút. dung dịch vôi 
50% sống 5 - lŠ phút. rất dễ chết ở dung dịch íod 14 
trong 10 giây. 


4. Nguồn truyền bệnh 

Ngoài trâu bò dê cừu là súc vật nhiễm bệnh giun phối 
reo rắc mầm bệnh. một số dã thú nhai lại và vật gậm 
nhấm cũng nhiễm bệnh giun phổi và trỏ thành nguồn 
bệnh trong thiên nhiên. 


V. ĐIỀU TRỊ 

1. Dùng dung dịch Lugol 
lod lự 
lodua kali 1.5g 
Nước cất 1500 ml 


Tiêm thuốc vào khí quản, tiêm hai lần cách nhau 2-3 
ngày liều dùng theo tuổi bê: 

Bê 3 - 6 tháng tuổi: 20 - 50 ml 

Bê 6 - 12 tháng tuổi: 50 - 75 ml 

Dê cừu 12 tháng: 10 ml 

Dê cừu lồn: 15 mi. 


14 


Khi dùng thuốc này cần chú ý: 

- Thuốc pha ngày nào dùng hết ngày đó, thuốc đựng 
trong lọ màu, khi tiêm cần giữ thuốc ö nhiệt độ 20 - 
379C. 

- Khi tiêm để con vật nằm trên giá có độ đốc 30 - 40 
độ. cổ con vật thẳng. 

Nơi tiêm cần cất lông, sát trùng. chọc kim vào quãng 
2 đốt khí quản rồi bom thuốc tì từ. 

- Sau khi tiêm để con vật nằm khoảng nửa phút sau 
đó thả ra để nước tù từ chảy vào phối. 

2. Đùng cynacethydraride 

Liều uống là 17,5 mg/kg thể trọng; liều tiêm dưới da 
là 15 mg/kg thể trọng, có thể dùng 3 lần liền, mỗi ngày 
1 lần. 

Thuốc tiêm dưới da rất đau và làm thân nhiệt tăng. 

Liều điều trị tăng gấp đôi có thể gây những rối loạn 
nhẹ như ủ rũ, không ăn, thuốc có thể dùng cho súc vật 
chủa. Nếu ngộ dộc thì dùng vitamin B„ và natripentotal 
giải độc. 

3. Dùng diethycarbamazin 

Tiêm bấp nồng độ 10% liều dùng 55 mg/kg thể trọng 
trong 5 ngày liền. Thuốc ít độc, liều 40 mg/kg thể trọng. 

Liều 100 mg/kg thể trọng sử dụng cho uống thuận tiện 
hiệu quả cao, thuốc an toàn. 


1 


4. Dùng mebenvet liều 80 - 100 mg/kg thể trọng dạt 
hiệu lục 70 - 80%. 


Š. Tetramizol của Hung sử dụng liều 10 - 1Š mgø/kg 
(bột nguyên chất) đạt hiệu quả tẩy giun 100%. 


6. Ripercol (Levamizol hvdrochloridc) 

Dây là dạng thuốc tiêm của Úc diều trị giun phổi theo 
liều sau: Bê 45 kg tiêm 4 ml. Bê 90 kg tiêm 8 ml. Bê 
có trọng lượng từ 270 kơ trỏ lên, tiêm 2-1 ml. 


7. Varmizol (Levamizol chlohydrat) là loại thuốc tiêm 
của Cuba có hàm lượng 65 mg/ml. Sử đụng với liều Imi/10 
kg thể trọng, vị trí tiêm bắp cổ. 


VII. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG GIUN PHỔI 

Cần thục hiện các biện pháp tổng họp sau: 

1. Luân phiên chăn dất dồng cỏ để tránh tái nhiễm 
ấu trùng. 

2. Giũ vệ sinh: Phân cần tập trung để ủ, giữ vệ sinh 
nước uống, chú ý quản lý nuôi dưỡng tốt để nâng cao 
súc đề kháng với bênh. 

3. Định kỳ tẩy giun và cho uống thuốc phòng, có thể 
dùng các loại thuốc trên để tẩy giun. Ngoài ra theo Boev, 
trong thời kỳ chăn thả bê có thể dùng phênothia?in trộn 
lẫn với muối ăn hoặc thức ăn tinh, cách một ngày cho 
một lần. Biện pháp này làm giảm tỉ lệ nhiễm giun. 


76 


Theo Lê Ngọc Mỹ 1987 đề nghị biện pháp tẩy triệt 
để giun phổi ö có số chăn nuôi bò thịt như sau: 

Tẩy cho bê một năm hai lần vào tháng 3 và tháng 10 
hàng năm. 


BỆNH SÁN LÁ GAN TRÂU BÒ 


I. PHÂN BỐ 


Bệnh sán lá gan là một bệnh gây ra do sản lá gan 
Fasciola gigantica, Fasciola hepatica ký sinh ö gan mật và 
gây tác hại cho trâu, bò. đẻ. cừu. Bệnh phổ biến ở khắp 
nói trên thế giới. (Lapagc 1968). 

Ö nước ta, bệnh được phát hiện ò khắp các tỉnh từ 
Nam đến Bắc. Ti lệ trâu bò nhiễm ở miền núi 30 - 35%. 
Vùng đồng bằng và trung du. trâu bò nhiễm cao hơn 40 
- 70%. Các có sö chăn nuôi bò tập trung và bò sữa, tỷ 
lệ nhiễm 28 - 30%. (Phan Dịch Lân, 1980). 


II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MẦM BỆNH 


1. Hình thái 


Sán lá có hình như mũi mác tù đầu, dẹp, mầu hồng 
có kích thước: dài 4 - 7 cm, rộng 1,5 - 2cm. Trứng sán 
có màu xanh vàng, phải quan sát dưới kính hiển vi mới 
thấy được: Hình bầu dục, kích thước: 80 - 90 x 40 micrômet. 


Tỉ 


2. Vòng đời 


Sán lá trưởng thành sống Ò trong các ống dẫn mật và 
túi mật của gan, đẻ trứng ö đó. Trúng theo ống dẫn mật 
về ruột rồi thải ra ngoài theo phân. Trúng gặp các điều 
kiện thuận lợi: Nóng, nước ấm, sẽ nở thành mao ấu, di 
chuyển được trong nước ao hồ. Mao ấu tìm chui vào cơ 
thể ký chủ trung gian. Đó là hai loài ốc có phối sống 
phổ biến ö hồ, ao. ruộng trũng: Limnaea virnidis và Limnnaca 
sinhoei. Trong ốc. mao ấu phát triển thành bào ấu. Bào 
ấu thành ví ấu và chui ra khỏi ốc. Vĩ ấu ra ngoài tự 
nhiên, rụng đuôi, biến thành "kén", tức là ấu trùng cảm 
nhiễm. Từ trứng thành bào ấu cần khoảng 3 tháng để 
phát triển. 

Bào ấu trôi nổi trên mặt nước bám vào cỏ, các loài 
cây thủy sinh. Trâu bò ăn phải thức ãn và nước uống có 
kén, sẽ nhiễm sán lá gan. Vào cơ thể ký chủ, kén nó 
thành sán non và đi ngược theo ống dẫn mật vê mật và 
gan, Ö lại đó phát triển đến giai đoạn trưởng thành mất 
khoảng 3 tháng. 


HI. ĐẶC ĐIỀM DỊCH TẾ HỌC 

1. Bệnh sán lá gan là bệnh chung của hầu hết các loài 
thú, đặc biệt là các loài nhai lại. kể cả người. Trâu bò 
bị nhiễm bệnh nặng hơn cả và ö tất cả các lứa tuổi. Bê 
nghé non bị bội nhiễm sẽ phát bệnh ở thể cấp tính. 

2. Trong điều kiện sinh thái ð nước ta, đàn trâu bò 


78 


và bò sữa bị nhiễm sán lá gan quanh năm, vì thời tiết 
ấm áp và ẩm uưót trên mặt đất làm cho ốc ký chủ. Limnaca 
có điều kiện phát triển và làm môi giới truyền bào ấu 
cho đàn trâu bò suốt 12 thắng trong năm. 

Trâu bò nhiễm sán khi gặp các điều kiện không thuận 
lợi vào vụ đông và đầu xuân (làm việc nặng, thời tiết 
lạnh. thiếu thúc ăn xanh) sẽ phát bệnh hàng loạt và chết. 
đôi khi tưởng là một bệnh truyền nhiễm. 


IV. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 


1. Bệnh lý 

Sán lá gan gây ra một số biến đổi bệnh lý cho vật 
chủ: 

Sán non trong quá trình đi động dễ gây tắc ống dẫn 
mật, tổn thương niêm mạc ruột non, đưa đến nhiễm khuẩn 
đường tiêu hóa và ống dẫn mật. Sán trưởng thành sống 
trong ống dẫn mật và túi mật di chuyển gây tồn thương 
CƠ giÓi và gây viêm túi mật, viêm gan nhiễm khuẩn. 

Sán trưởng thành lấy chất dinh dưỡng và än hồng cầu 
từ gan mật để sống và phát triển làm cho bò gầy còm 
thiểu máu (Euzeby, 1984). 

Sán trưởng thành trong quá trình ký sinh tiết ra độc 
tố tác động đến bộ máy tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa 
rồi viêm ruột cấp tính và mãn tính, làm ảnh hưởng xấu 
đến súc khỏe trâu bò sữa và dẫn đến tủ vong do kiệt 
sức. 


79 


2. Triệu chứng lâm sàng 


Trâu bò bị bệnh thể hiện: Õ thể mãn tính, súc vật 
bệnh gầy còm, suy nhược thiếu mầu, ia chảy kéo dài (viêm 
ruột mãn) khi ia chảy, khi ia táo, làm cho trâu bò mất 
đần khả năng lao tác và sinh sản. Ö thể cấp tính: súc 
vật bệnh bỏ ăn, đầy chướng dạ cỏ, sau đó ia chảy dữ dội 
phân lỏng xám, có mùi tanh. Chỉ vài ngày sau. súc vật 
bệnh nằm bệt không di lại được và chết trong tình trạng 
mất nước, rối loạn diện giải và kiệt sức. Hiện tướng này 
thường xảy ra ở bê nghé non dưới 6 tháng tuổi. Bệnh 
nặng còn do bê nghé bị nhiễm thứ phát các vi khuẩn gây 
bệnh có sẵn trong dạ dày và ruột của bê nghề (Salmonella, 
E.coli, Proteus...). 


V. CHẨN ĐOÁN 


Phướng pháp chẩn doán chủ yếu là: Dội rửa liên tục 
phân. rôi kiểm tra trên kính hiển vi để tìm trúng sắn 
(phương pháp Bencdek). 

Phuong pháp kiểm tra gan và mật trâu bò chết và trâu 
bò bệnh thu mẫu vật giúp cho việc phân loại sán lá gan 
trưởng thành (Fasciola gigantica và Fasciola hepatica). 


VI. ĐIỀU TRỊ BỆNH 


Hiện nay có khoảng 20 loại hóa được có thể tẩy được 
sán lá gan. Nhưng ở nước ta đã và đang sử dụng có hiệu 
quả 3 hóa dược chủ yếu theo các phác đồ sau để điều 
trị sán lá gan do Fasciola gây ra. 


g0 


PHÁC ĐỒ I 

- Thuốc sử dụng: Tetrachlotua cacbon (CC) 

- Liều đùng: 5ml cho 100 kg thể trọng trâu sữa, 4 ml 
cho 100 kg thể trọng bò sữa. 

- Ký thuật: Công thêm một lượng parafin lỏng trung 
tính bằng lượng thuốc, tiêm thẳng dạ cỏ cho trâu bò ' bằng 
kim dài 15cm (một liều). 

- Hộ lý: Khi sử dụng thuốc cho trâu bò nghỉ ngơi 3 
- 4 ngày. Trước khi tiêm thuốc cần chơ trâu bò ăn no 
và tiêm thuốc trọ sức (cafêin hoặc long não nước). Cho 
trâu bò ăn uống tốt sau diều trị. 

PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc sử dụng: Dertyl - B 

- Liều dùng: Trâu cho uống 8-9 mg/1 kg thể trọng 

Bò cho uống 6 - 7 mg/l kg thể trọng. 

- Kỹ thuật: Buổi sáng cho trâu bò uống cả liều thuốc 
sau đó cho ăn uống bình thường. 

- Hộ lý: Cho trâu bò nghỉ 2-4 ngày khi dùng thuốc 
trâu bò sau khi sử dụng thuốc nếu có hội chúng ỉa chảy 
(phản úng thuốc) thì cần điều trị bằng các loại thuốc 
chữa viêm ruột thông thường (sulfapuanidin, bisepton) và 
tiêm thuốc trọ sức (cafein hoặc long não nước). 

PHÁC ĐỒ 3 


- Thuốc sử dụng: Fascioranida 


ø1 


- Liều dùng: 5 - 6 mg cho 1 kg thể trọng trâu bò 

- Kỹ thuật: Buổi sáng cho trâu bò uống cà liều, sau 
dó cho ăn uống bình thường. 

- Hộ lý: Khi sử dụng thuốc cho trâu bò nghị 2- 3 ngày 
cho trâu bò ăn uống tốt sau khi tẩy thuốc. 


VII. PHÒNG BỆNH 


Quy trình phòng chống bệnh sán lá gan gôm 4 biện 
pháp chính sau dây: 

I. Định kỳ kiểm tra phân và tẩy sán lá gan một năm 
hai lần cho toàn đàn trâu bò bằng 1 trong 3 phác đồ 
diều trị trên vào thời gian trâu bò nghỉ cày kéo tháng 4 
và tháng 8 hàng năm. 

2. Diệt mầm bệnh ö môi trường tự nhiên: Ủ phân để 
diệt trúng và ấu trùng giưn sán nói chung tránh hiện 
tượng phán tán mầm bệnh. 

3. Diệt ký chủ trung gian: Dùng SO,Ca nông độ 3-4% 
phun vào cây thủy sinh, cỏ mọc nước để diệt các loài Ốc 
Limnaca tránh truyền lan mầm bệnh. 

4. Chăm sóc và nuôi dưỡng tốt trâu bò để nâng cao 
thể trọng và sức đề kháng chống đÕ với bệnh sán lá gan 
cũng như các bệnh giun sán khác. 


BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÂU BÒ 


[. PHÂN BỐ 


Bệnh tiên mao trùng là một bệnh phổ biến gây tại bại 
cho trâu bò do một loài tiên mạo trùng (thuộc lốp đón 
bào): Trypanosomia CVàNnSI gây ra. 

Bệnh phổ biến ö trâu bò ngựa các nước nhiệt dói châu 
Phi châu Á và châu Mỹ (Euzcby, 1984). 

Ö nước ta bệnh đã dược phát hiện ð trâu. bò, ngựa 
ở tất cả các vùng sinh thái khác nhau: miền núi, trung 
du, đồng bằng. ven biển. hàng năm bệnh đã gây ra những 
thiệt hại nhất dịnh cho việc phát riển chăn nuôi trâu, bò, 
ngựa. Bệnh cũng xảy ra ö dàn trâu sửa Murrah ö Sông 
Bé và bò sữa Ö thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Thị Thuận. 
1986, 1991). 


1L ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MÂM BỆNH 


Tiên mao trùng Trypanosoma evansi là nguyên nhân 
gây ra bệnh Ö trâu, bò, ngựa và một số thú rừng (bò 
rừng, trâu rừng, hươu, nai...)- 

Tiên mao trùng là đơn bào có kích thước nhỏ: 18 - 
34 x 2,5 micromct, hình mũi khoan, di động được trong 
máu nhờ một roi tự do xuất phất từ phía sau thân chạy 
vòng quanh thân tạo thành một màng rung. Khi di động, 
roi tự đo vung ra phía trước và màng rung chuyển động 
giúp cho tiên mao trùng di chuyển rất nhanh trong mấu 
của vật chủ. 


83 


Tiên mao trùng sinh sản theo trục phân chiêu dọc và 
theo cấp số nhân nên khí xâm nhập vào ký chủ thì tăng 
số lượng rất nhanh trong máu. 

Sư lây truyền tiên mao trùng từ trâu Ốm sang trâu 
khỏe là nhö có các loài mòng hút máu thuộc họ Tabanidac 
và các loài ruôi hút máu thuộc họ Stomoxydinae. Ruồi, 
mòng hút máu từ trâu ốm: vòi hút có mang tiên mao 
trùng, rồi lại hút máu trâu bò khóc, sẽ truyền mầm bệnh 
xang trâu bò khỏe. Sự lây truyền này mang tính chất có 
giới. 


III. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẾ HỌC 


I. Trong tự nhiên. tiên mao trùng ký sinh ö hầu hết 
các loài thú nuôi và thú hoang, phổ biến là trâu, bò, 
ngựa, trâu bò rừng, bưou. nai, voi, hố, báo, sư tử... nhưng 
không gây bệnh,cho người. 

2. Trâu, bò sữa Ö các lứa tuổi đều nhiễm tiên mao 
trùng và đêu phát bệnh, có thể dẫn đến tử vong hoặc 
suy nhược thiếu máu mất dần khả năng sinh sản và cho 
sữa. 

3. Mùa lây lan bệnh thưởng xảy ra trong các tháng 
nóng ẩm, mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 9: vì thời gian 
này. các điều kiện sinh thái thuận lợi cho các loài ruồi 
mòng phát triển. hoạt động hút máu trâu, bò và truyền 
tiên mao trùng cho đàn trâu bò khỏe. Ở nước ta có 64 
loài mòng họ Tabanidae, 4 loài ruồi hút máu có thể truyền 
bệnh được. 


84 


Từ cuối mùa thu, mùa đông và đầu mùa xuân, trâu bò 
sữa nhiễm tiên mao trùng phải sống trong diều kiện thời 
tiết lạnh. thúc ăn xanh thiếu nên sức đề kháng giảm và 
phát bệnh nặng. đồ ngã hàng loạt. Hiện tượng ngày vẫn 
xảy ra hàng năm ở các vùng chăn nuôi trâu bò đàn cũng 
như các nông trường nuôi bò sữa. Hồ Thị Thuận (1984. 
1991) cho biết trâu sữa ö Sông Bé nhiễm tiên mao trùng 
từ 20.4 - 25; bò sữa ở ngoại thành thành phố Hồ Chí 
Minh. nhiễm tiên mao trùng từ 15.4% - 20.6%. 


IV. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Tiên mao trùng trong quá trình ký sinh ở trâu bò gây 
ra hai tác hại co bản: 

Chúng lấy chất dinh dưỡng: đạm, đường, chất béo, chất 
khoáng từ máu cửa ký chủ bằng phương thức thầm thấu 
để duy trì sự hoạt động và sinh sản. Ở súc vật bị bệnh 
này, 1ml máu có thể có từ 10.000 - 30.000 tiên mao trùng. 
Hiện tượng này đã làm cho súc vật bệnh gầy còm thiếu 
máu và mất dần khả năng sinh sản và cho sữa, cũng như 
sức chống đõ với dịch bệnh nói chung. 

Sống ở máu vật chủ, tiên mao trùng còn tạo ra độc 
tố Trypanotoxin gây ra những biến đổi về bệnh lý. Dộc 
tố này bao gôm: Độc tố do tiên mao trùng tiết ra qua 
màng thân và độc tố do tiên mao trùng chết đi phân hủy 
sau 15 - 20 ngày. 


Độc tố tác động lên hệ thần kinh trung ương làm rối 


S3 


loạn trung khu điều nhiệt làm cho sốt cao và các cön sốt 
này gián đoạn (lúc sốt. lúc hết sốt xen kế nhau). Khi sốt 
cao thường có rồi loạn về thần kinh: Kêu rống lên, run 
rẫy, ngã vật ra... Dộc tố không những phá hủy hềng cầu 
mà còn ức chế các cø quan tạo máu làm cho vật chủ 
thiếu máu và suy nhược dần. Độc tố còn tác động đến 
bộ máy tiêu hóa gây ra hội chứng 1a chảy. 

Tiên maáo trùng khi tăng tên với mật độ cao trong máu 
sẽ gây ra hiện tướng tắc các mao mạch, đàn dần tạo ra 
các ố thủy thũng chất keo vàng dưới da. 

2. Triệu chúng lâm sàng 

Trâu bò bệnh thể hiện các triệu chứng lâm sàng chủ 
yếu: Sốt cao 40 - 41°C, các con sốt gián doạn không theo 
quy luật nào cả. khi sốt cao thường thể hiện hội chúng 
thần kinh: quay cuồng, di vòng tròn, run rẩy từng cøn. 
Triệu chứng này thường có ở trâu bò bị bệnh cấp tính. 

Trâu bò bị thiếu máu và suy nhược suốt trong quá 
trình bị bệnh: Hồng cầu giảm thấp chỉ còn 3 triệu trong 
1 mm (trâu bò khỏc: Š - 6 triệu/m). 

Mội số trâu bò bệnh bị viêm kết mạc và giác mạc mắt 
thể hiện: 

Mắt đỏ, niêm mạc mắt sưng dỏ và chảy dủ liên tục. 

Khoảng 30% trâu bò bệnh thế hiện viêm ruột: ia chảy 
kéo đài sau những cơn sốt. 

Hầu hết trâu bò sữa bệnh suy nhược mất dần khả năng 
sinh sản và giảm lượng sữa 30 - 50%; chết do kiệt súc. 


86 


V. CHẨN ĐOÁN BỆNH 


Hiện nay có nhiều phương pháp để phát hiện bệnh 
tiên mạo trùng trâu bò. 

Ö nước ta hiện đăng áp dụng 5 phương pháp sau: 

1. Kiểm tra máu tưõi của trâu bò ốm dưới kính hiển 
vi, có thể quan sất thấy tiên mao trùng hoạt động, độ 
chính xác chị dạt 80%. 

2. Kiểm tra tiêu bản máu nhuộm Giêmaa dưới kính 
hiển vi. Phương pháp này, có thể phát hiện 802 trâu bị 
nhiễm tiên mao trùng. 

3. Tiêm truyền máu trâu bò nghi mắc bệnh cho chuột 
bạch. chuột lang hoặc thỏ. rồi theo dõi máu của những 
động vật sau 2-6 ngày. Nếu máu động vật thí nghiệm có 
tiên mao trùng thì,xác định trâu hò đã mắc bệnh. Phương 
pháp này mất nhiều thời gian theo đối nhưng độ chính 
xác đạt 100%, 

4. Phương pháp ngưng kết trực tiếp trên phiến kính 
giữa kháng nguyên là tiên mao trùng sống đã có sẵn và 
kháng thể là huyết thanh súc vật nghỉ mắc bệnh. Phương 
pháp này dộ chính xác đạt 70 - 80%. 

5. Phương pháp chẩn đoán miễn dịch ELISA cần phải 
có một số kháng thể, kháng nguyên chuẩn và một số 
thiết bị dụng cụ cần thiết. Phương pháp này đạt độ chính 
xác 90 - 98% nhưng rất khó thực hiện ỏ có sỏ. 


87 


VI. ĐIỀU TRỊ BỆNH 

Trên thế giới đã có khoảng 35 hóa dược điều trị các 
bệnh tiên mao trùng ö súc vật. Ô nước ta, ngành thú ý 
đã sử dụng: Naganin, novarsenobenzol, sulfarsenol, berenyi 
(Azidin) và trypamidium để điều trị và tiêm phòng nhiễm 
tiên mao trùng cho trâu bò ngựa. Ba phác đồ sau đây có 
hiệu lực cao trong điều trị bệnh tiên mao trùng cho trâu 
bò và trâu bò sữa. 

PHÁC ĐỒ 1 
Tác dụng diều trị và phòng nhiễm 

- Thuốc dùng: Naganin (Naganol) 

- Liệu trình: Ngày thú nhất: Dùng 0,01 g/1kg thể trọng 
SúC vật. 

Ngày thú hai: nghỉ tiêm 

Ngày thú ba: Dùng 0.01 g/1 kg thể trọng sức vật, 

- Pha thuốc: Vôi nước cất theo tỉ lệ: 10% thuốc + 
90% nước. 

- VỊ trí tiêm: Tĩnh mạch tai 

- Hộ l: 

Thời gian điều trị cho trâu bò nghỉ làm việc, cho ăn 
và chăm sóc tốt trong 3 ngày liền. 

Trước khi tiêm thuốc vào tĩnh mạch cần tiêm thuốc 
trợ sức cho trâu bò (long não nước hoặc calêin). 


S8 


PHÁC ĐỒ 2 
Tác dụng diều trị và phòng nhiễm 

- Thuốc dùng: Trvpamidium (Samorin) 

- Liêu tình:Chỉ tiêm ÖI liều trong 01 ngày. 

Liều dùng0.001 g/1 kg thể trọng súc vật. 

- Pha thuốc: Với nuốc cất theo tỉ lệ: 2⁄ thuốc + 
98% nước. : 

- Vị trí tiêm: Tính mạch hoặc bắp thị. 

- Hộ fý: Thời gian điều trị cho trâu nghỉ làm việc, cho 
ăn và chăm sóc tẾt trong 3 ngày. 

Trước khi tiêm thuốc vào tĩnh mạch cần tiêm thuốc 
trọ súc cho súc vật (long não nước hoặc cafcin). 

PHÁC ĐỒ 3 
Tác dụng điều trị 
.- Thuốc dùng: Bcreny\ (Azidin) 

- Liệu trình: Tiêm 0.2 liều. Với liều 005 g/1 kỹ thể 
trọng súc vật. 

Sau 15 ngày nếu súc vật chưa khỏi, chưa hết triệu 
chứng lâm sàng sẽ tiêm liêu thứ hai cũng lều lượng như 
trên. 

- Pha thuốc: Với nuốc cất theo tỉ lệ: 10% thuốc + 
90% nước. 


- Vị trí tiêm: Tĩnh mạch hoặc bắp thịt. 


89 


- Hộ lý: Thời gian diều trị cho trâu nghì làm việc, cho 
ăn và chăm sóc tốt trong 3 ngày. 

Trước khi tiêm thuốc vào tính mạch cho tiêm thuốc 
trọ súc (long não nưóc hoặc cafcnì. 


VII. PHÒNG BỆNH 


Quy trình phòng chống bệnh tiên mao trùng gồm 3 
biện pháp chủ yếu sau: 1. Hàng năm định kỳ kiểm tra 
máu phát hiện tiên mao trùng ở trâu bò để diều trị: tháng 
4 và tháng 8. Ở vùng có bệnh lưu hành tổ chúc tiêm 
phòng nhiễm cho đàn trâu bò theo phác dồ 1 và 2 cũng 
trong thời gian kể trên. 

2. Phòng chống côn trùng hút máu và truyền bệnh: 
Chuông có mành che chống ruồi mòng. Phát quang bờ 
bụi, lấp vũng nước. cống rãnh quanh chuồng và bãi chăn 
để côn trùng không thể cư trú và phát triển được. Phun 
thuốc diệt côn trùng Ö quanh chuồng trại theo dịnh kỳ 
(1 tháng/ần) bằng diptercx: ! p 100. 

3. Chăm sóc, nuôi dưỡng và sử dụng trâu bò họp lý 
để tăng súc đề kháng cho trâu bò. Trâu bò sữa cần có 
kế hoạch cho sinh đẻ và khai thác sữa đúng chu kỳ họp 
lý. 


90 


BỆNH SÁN DẦY 
(Monieziosis) 


I. PHÂN BỐ 


Bệnh sán dây do Moniczia expcnsa và M.bcncdini là 
một bệnh phổ biến ở bò và bò sữa ö hầu hết các nước 
trên thế giới. 

Ö Việt Nam. bệnh được phát hiện từ 1912 (Mathis và 
Leger). Dến nay. kết quả diều tra về giun sán ký sinh ö 
người và động vật đã cho thấy bệnh phổ biến ở bò. dê 
và một số loài thú nhai lại sống hoang dại ở tất cả các 
cùng sinh thái từ miền Bắc, Trung dến miền Nam nước 
ta (Dỗ Dương Thái và Trịnh Văn Thịnh, 1960. 1280: 
Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ và Nguyễn Thị Lê, 1977. 
Nguyễn Thị Kỳ, 1994). Bệnh sán dây do Moniczia cũng 
đã thấy phổ biến ở đàn bò sữa các nông trường các tỉnh 
phía Bắc. 


II. ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MẦM BỆNH 
1. Hình thái 


Sán dây Moniezia cxpansa và M.benedini là sán dây 
- lớn ký sinh trong ruột non của bò, trâu và nhiều loài gia 
súc nhai lại khác, có chiều dài tương tự nhau khoảng 6 
mét, gồm các đốt xếp lạì với nhau: các đốt này có kích 
thước lớn dần từ đầu đến phía sau thân; đốt lớn nhất có 
chiều ngang 1,6 cm. Đầu sán rất nhỏ có 4 giác bám, trên 


1) 


mỗi giác bám có các móc kiun dài 0,36 - 08 mm dùng 
để móc bám vào vách ruột. Sán dây Moniezia là loại sán 
lưỡng tính, trong mỗi đốt sán đều có túi noãn hoàng và 
buông trúng tạo ra trứng, đồng thồi cũng có có quan sinh 
dục dực. Trứng có hình gần tròn hơi thót hai đầu, dường 
kính 56 - 57 micrômet (Lapage, 1968). 


2. Chu kỳ sinh học 


Trúng sán dược thụ tỉnh trong từ cung có ở mỗi dốt 
sán, khi túi chứa tính (tỉnh hoàn) cùng đổ tỉnh trùng vào 
đây. Sau đó. trứng theo lỗ sinh thực đổ ra ngoài ö cạnh 
mỗi dốt sán. 

Trúng sẽ được các loài nhện đất, ký chủ trung gian 
của sán họ Oribaudac ăn phải và phát triển thành ấu 
trùng 6 móc nằm trong cø thể nhện, gọi là ấu trùng cảm 
nhiễm. Các loài nhện dất có mang ấu trùng cảm nhiễm 
của sản hoạt động Ỏ ngoài bãi cỏ và đất. Trâu, bò ăn cỏ 
sở ăn phải nhện đất có mang ấu trùng. Vào hệ thống 
tiêu hóa của bò, ấu trùng 6 móc sẽ chui ra khỏi vỏ. bám 
vào vách ruột non và phát triển thành sán trưởng thành. 
(Kate và Runketl. 1948). 

Thôi gian, từ trứng hình thành ấu trùng 6 móc trong 
có thể nhện đất từ 24 - 48 giồ. Vòng dồi phát triển toàn 
bộ các giai đoạn của ấu trùng (Cysticercoid) kéo đài 120- 
180 ngày. Thời gian trưởng thành của Moniezia trong cơ 
thể bò khoảng 1 tháng. Sán có tuổi thọ 75 ngày: nhưng 
cũng có thể tồn tại 5 - 6 tháng (Drozdz, 1971). 


92 


III. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh tý 


Bệnh do Moniezia ezpansa và M.benedeni xảy ra phổ 
biến ö bò, bò sữa và đê, cừu. Sán gây ra các biến đổi 
bệnh lý và tác hại chủ yếu: 

- Sán ký sinh và chiếm doạt chất dinh dưỡng trong 
ruột non của bò và các vật chủ khác. làm cho vật chủ 
gày yếu, suy nhược giảm súc lao tác đối với bò cày và 
giảm sản xuất sữa đối với bò sữa. 

- Trong quá trình ký sinh. dầu sân với các móc kitin 
bám vào thành ruột, gây tồn thương, tạo điều kiện cho 
nhiễm khuẩn thú phát, do các vi khuẩn sẵn có trong 
đường tiêu hóa (E.Coh, Salmonella. Protéus...) làm chơ 
RÚC vật bị viêm ruỘt cata. 

Súc vật non: bê mắc bệnh có viêm ruột thú phát có 
thể chết 80% (Drozdz và Malasky, 1971). 


2. Triệu chứng lâm sàng 


Bê bệnh đầu tiên ăn kém, bỏ ăn. khát nước khoảng 
3 - 4 ngày. Sau đó, con vật ia chảy. trong phân có đốt 
sán hay cả búi sán. Thân nhiệt tăng (39°5 - 40°C) nếu 
có viêm ruột thú phát do vi khuẩn. Bê 3 - 4 tháng tuổi 
thường bị bệnh nặng, gầy sút nhanh do mất nước, niêm 
mạc nhọt nhạt... Một số ít bê non còn có hiện tượng 
nhiễm độc thần kinh do độc tố của sán, thể hiện rối loạn 
thần kinh, quay cuồng... 


95 


Mồ khám bê chết, có thể thấy nhiều sán cuộn lại thành 
từng búi Ö ruột non, nặng tới 200- 300 gam (Drozdz, 
1971). Trong các trường hợp như vậy, sán làm tắc từng 
đoạn ruột non. Đó cũng là nguyên nhàn trực tiếp làm 
chết bê. Niêm mạc ruột non vật bệnh có những tốn thương. 
xuất huyết do viêm Cata. 

IV. DỊCH TẾ HỌC. 
1. Động vật cảm nhiễm 


Bò. trâu. bò u, cừu. đê, và các loài nhai lại hoang đã: 
hươu. nai, bò và trầu rừng. 


2. Vật chủ trung gian 
Các loài nhện đất thuộc họ Oribatidac. 
3. Lứa tuổi nhiễm sán 


Ở các lứa tuổi, nhưng chủ yếu ö bê. nghé và dê non 
từ 2-4 tháng tuổi. 


4. Mùa lây lan 

Phụ thuộc vào mùa phát triển của nhện đất (Oribatidae) 
trong các thắng nóng ẩm tù cuối xuân đến mùa thu Ở 
nước ta. 


V. CHẨN ĐOÁN 


1. Tìm trúng trong phân bò bằng phương pháp phù 
nổi Fulleborn: tìm đốt sán trong phân bò HẠ phương 
pháp dội rửa, lắng cặn. 


94 


2. Mồ khám và tìm sắn trưởng thành trong ruột súC 
vật ốm và súc vật chết. 
VỊ. ĐIỀU TRỊ 
Dùng một trong số các phác đồ diễu trị sau: 
PHÁC ĐỒ 1 

- Thuốc điều trị: Sulfat đồng (CuSOa). 

- Liều dùgn: Sullat đồng pha với Dước sạch theo tỷ lễ 
1p 100. pha xong dùng ngay theo liều: 2-3 mk/kg P. 

Bê 1-2 tháng tuổi: 30-40 kg dùng 90 - 120 mÌ 

Bè 3-6 tháng tuổi — 50 - 80 kg dùng T20 - 200 mÌ 

Bò trưởng thành dùng: 200 - 259 mÏl. 

- Cách cho thuốc: Dùng thuốc đổ cho bò uống theo 
đúng liều. 

- Hộ lý: Khi tẩy, phân có sắn phải tập trung Xử lý: đồ 
vôi bột và chôn sâu. 

PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc điều trí: Niclosamide 

- Liều dùng: 50 - 8Ô miligam/kg thể trọng súc vậi. 

- Cách dùng: Thuốc tấn nhỏ, hòa nước đổ cho súc vật 
uống đúng liều. Sau khi cho uống khoảng 2-3 giò cho 
súc vật ăn uống bình thường. 

- Hộ lý: như phác đồ 1. 


95 


VII. PHÒNG BỆNH 
1. Dùng thuốc phòng nhiễm 

Cho bò ăn đá liếm có thuốc phòng nhiễm sắn. 

Có hai công thúc chế tạo sau: 

- Sulfat đồng phối hợp với muối ăn theo tỷ lệ 1: 100 

- Sulfat đồng với phênothiazin và muối ăn với tỷ lệ: 
1 = $5: 100. 

Có thể cho ăn thường xuyên, nhưng phải ngừng lại 
sau khi dùng 2 - 4 tuần khi thời tiết nóng nắng. 
2. Dọn phân và xủ lý bằng ủ nhiệt dể diệt trứng và đốt 
sán trong phân. Giữa gìn vệ sinh chuồng trại và bãi chăn 
thả bò. 
3. Nuôi dưỡng và chăm sóc tốt đàn bò, nhất là bê non 
để nâng cao sức đê kháng với mầm bệnh. 


BỆNH LÊ DẠNG TRÙNG 
(Babesiosis) 


I. PHÂN BỐ 

Bệnh có ở hầu hết các nước trên thế giới, theo thông 
báo của OIE, năm 1989 có 84 nước trên thế giới có bệnh 
lê dạng trùng do Babcsia bigemina, B. bovis, B.becbera 


ö bò và bò sữa; B. ovis ð cừu. Hầu hết các nước nuôi 


96 


bò sữa cao sản: Hà Lan, Pháp, Australia, SN... đều có 
lưu hành bệnh lê dạng trùng. Bệnh cấp tính làm cho bò 
chết nhanh với tỷ lệ cao với hội chứng "sốt cao, đái đẻ". 
Bệnh thể mãn tính làm cho bò gầy yếu, thiếu mắu, giảm 
lượng sữa 20 - 30⁄4. 


II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MẦM BỆNH 
1. Hình thái 


Lê dạng trùng (Babesia) là đơn bào có hình lê đôi, lề 
đơn và chủ yếu, ký sinh trong hồng càu của bò. Ngoài 
ra còn có hình trúng, hình bầu dục. Kích thuốc thay đổi 
tùy từng loài. 

Babcsia bipemina: 2-4xi-2m 

Babesia bovls: 1,5-2 x Ú.5 - 1.5 #&m. 

Loài B.bovis thường có hình lê đôi tạo thành một góc 
tù (>45°) và B.bigcmina bình lẻ đôi tạo thành một góc 
nhọn (<459). 


2. Chu kỳ sinh học 


Lê dạng trùng có vòng đồi gồm hai giai đoạn: giai 
đoạn ký sinh trong cơ thể bò sinh sản theo phương thúc 
vô tỉnh, từ một lê dạng trùng trưởng thành mọc nhánh 
thành 2 lê dạng trùng và cú sinh sản theo cách như vậy. 
Giai đoạn hữu tính phát triển trong vật chủ trung gian 
bao gồm một số loài ve cứng. Giai đoạn này lê dạng 
trùng phát triển hết súc phức tạp. Ve hút máu bò bệnh, 
hồng cầu có lê dạng trùng vào dạ dày và ruột của ve sẽ 


97 


phát triển thành tế bào cái và tế bào đực; sau đó tế bào 
cái họp với tế bào đực thành hợp tử; hợp tử phát triển 
đến một giai doạn nhất định sẽ võ ra giải phóng các bảo 
tủ thể. Bào tử thể từ vách dạ dày và ruột thco hệ bạch 
huyết lên tuyến nước bọt của ve. Ve hút máu bò bệnh 
` sẽ truyền màm bệnh sang bò khỏe. Ở bò, bào tủ thể phát 
triển đến giai doạn trưởng thành trong hồng cầu bò và 
sau đó lại phát triển theo giai doạn vô tính. Một số bào 
từ thể khác sẽ lén buồng trúng của ve và nằm trong 
trứng. Trúng nở thành ấu trùng. phát triển thành trĩ trùng 
và trong trí trùng SẼ có bào tử thể. Bào tủ thể lại lên 
tuyến nước bọt của trĩ trùng và trĩ trùng này sẼ truyền 
mầm bênh sang bò khỏc. Như vậy. sự truyện bệnh của 
ve có tính di truyện cho thế hệ ve dời sau (Lapage, 1968: 
Euzeby, 1990). 

Mỗi loài lê dạng trùng có một số loài ve tương úng 
đóng vai trò vật chủ trung gian tàng trữ và truyền bá 
mầm bệnh. Trùng lê Babesia bigemina có vật chủ trung 
gian chủ yếu là các loài ve thuộc giống Boophilus như: 
Boophilus microplus; B.calcaratus. Vật chủ trung gian của 
Babcsia bovis thường là các loài ve thuộc giống Ixodecs 
như: Ixodes ricinus, l. granulosus (Uileberg, 1989). 


Ở nước ta, hiện có khoảng 44 loài ve thuộc họ ve 
cúng (Phan Trọng Cung, 1985), trong đó có Boophilus 
microplus phân bố rộng, đóng vai trò chủ yếu truyên bệnh 
lê dạng trùng do B.bigemina và ve Ixode riciuns truyền 
bệnh trùng lê do B.bovl. 


98 


II ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẾ HỌC CỦA MẦM BỆNH 
1. Động vật cảm nhiễm l 


Bò nhiễm bệnh lê dạng trùng là chủ yếu. Trâu cũng 
nhiễn lê đạng trùng, nhưng rất ít và thấy Ở trâu sữa cao 
sản Murrah. Các giống bò sữa nhập nội vào Việt Nam 
trong năm đầu, chưa thích nghỉ với điều kiện sống. súc 
đề kháng giảm và thường bị bệnh ở thể cấp tính. tý lệ 
chết cao (Nguyễn Hữu Ninh, Nguyễn Ngọc Cảnh, 1963. 
1964). Õ nước ta đã thấy các ổ dịch lê dạng trùng ö bò 
lang trắng đen Holstein Friz bò ŠSind: bò Zêbu và bò 
thịt Brahmann nhập từ các nước ôn đói: Hà Lan. Liên 
Xô (cũ); Bắc Trung Quốc. 

Phạm Sỹ Lăng (1971 - 1972) cho biết bò lai F, giữa 
bò Sind, Holstcin Friz và bò vàng nội có tỷ lệ nhiễm lê 
dạng trùng thấp (5-7⁄) và thường ö thể mãn tính. Bò 
nội ö nhiều tỉnh đù miền Bắc, miền Trung và miền Nam 
đều thấy nhiễm B.bigemina, nhưng hầu hết ở thế mãn 
hoặc mang trùng -(Dương Công Thuận, 1973). Bò sữa 
Holstein và trâu sữa nuôi tại Đúc Trọng, TẾ. Hò Chí 
Minh và Sông Bé đều nhiễm bệnh lê dạng trùng đo 
B.bigemina, B.becbcra (Hồ Thị Thuận, 1986, 1992). 


2. Tuổi nhiễm bệnh 


- Bò ở các lúa tuổi đều nhiễm lê dạng trùng; nhưng phổ 
biến ö lứa tuổi từ 5 tháng đến 3 năm tuổi. Bò trường 
thành đã nuôi thuần hóa, thích nghỉ với điều kiện sinh 
thái ít thấy phát bệnh thể cấp tính. 


99 


3. Mùa phát bệnh 


Mùa lây lan bệnh phụ thuộc vào mùa phát triển của 
ve. Trong điều kiện nóng ấm ö nước ta. ve phát triển 
quanh năm. nhưng cao điểm tù mùa hè đến mùa thu. 
Thöi gian này cũng là thời kỳ hoạt động mạnh của ve 
Boophilus microplus và Ixodes ric¡inus. I.granulosus... hút 
máu và truyền mầm bệnh Babesia biøemina và Babesia 
bovis cho bò, nhất là bò sữa. 

Bò rừng cũng nhiễm lẻ dạng trùng và là nguồn tàng 
trũ mầm bệnh trong tự nhiên (Houdemcz 1925: Diarmid. 
1962). 

Ở các khu vực mà ve hoạt dộng mạnh. bỏ sẽ nhiễm 
lé dạng trùng với tỷ lệ cao và lây lan rộng, gây thiệt hại 
kinh tế cho việc phát triển chăn nuôi bò, nhất là bò sữa 
(Caillow, 1985)⁄ 

Dến mùa đông, bò gặp các diều kiện không thuận lợi 
(stress). sức đề kháng giảm và lê dạng trùng có sẵn trong 
máu sẽ làm cho bò phát bệnh thể cấp tính và chết nhiều. 
Các điều kiện đó là: nhiệt độ lạnh. thức ăn thiếu nhất 
là thúc ăn xanh. 


IV. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 
Các biến đổi bệnh lý ö bò gây ra do lê dạng trùng 


B.bigemina và B.bovis thể hiện ở các mặt: 


100 


- Tác động cơ học: Trùng lẻ ký sinh ö hồng cầu. khi 
tăng trưởng thể tích và sinh sản sẽ làm biến dạng và tan 
võ hồng cầu (Uileberg, 1989). 

- Chiếm đoạt chất dinh dưỡng: Do lấy chất đinh dưỡng 
từ hồng cầu nên trùng lê làm cho hồng cầu mà chúng 
ký sinh có màu nhạt..lượng sắc tố giảm, tạo ra hiện tượng 
thiếu máu nhược sắc. 

- Tác động của độc tố là vấn đề quan trọng hón cả: 
dóc tố tác động làm rối loạn trung khu điều nhiệt, gây 
SỐU Cao liên tục hàng tuần. Đặc biệt là độc tố làm tan 
võ hông cầu hàng loạt, giải phóng huyết sắc tố và lượng 
huyết sắc tố này sẻ được thải qua gan và thận, tạo ra 
màu nước tiểu đỏ sẫm như nước nâu, 

Bình thường bò khỏe mạnh có 6 triệu hồng cầu/mm3 
và 80g% huyết cầu tố. Nhưng khi nhiễm bệnh lê dạng 
trùng thể cấp tính có thể hồng cầu bò chỉ còn 2-8 triệu/mm3 
và lượng huyết cầu tố còn 30 - 35g%, Trường hợp như 
thế này. bò dễ tử vong do kiệt sức, ngạt thỏ (do thiếu 
hỏng cầu để tiếp nhận oxy trong quá trình hô hấp và 
trao đổi năng lượng) (Lapage, 1968). 


2. Triệu chứng lâm sàng 
- Bò bị bệnh thể cấp tính: Mệt mỏi ít ăn trong thời 


kỳ nung bệnh từ 10 - 15 ngày. Sau đó sốt cao liên tục 
hàng tuần ở 40-419°C, 

Sau các cøn sốt, bò đái ra nước tiểu hỏng, đỏ dần và 
cuối cùng đỏ sắm như nước nâu. Vì nước tiểu có nhiều 
huyết sắc tố. 


101 


Các hạch lâm ba sung thũng, có thể kiểm tra hạch 
trước vai và trước đùi. Hồng cầu và huyết cầu tố đều 
giảm xuống rất nhanh. chỉ 3 - 7 ngày, có thể giảm đi 60 
- 70% so với trạng thái sinh lý bình thường. 

Bò thỏ khó khăn do thiếu hồng cầu để tiếp nhận oxy. 

Một số trường họp bệnh, còn thấy bò có triệu chứng 
la chảy có máu: nhưng chỉ chiếm 5 - 10%. 

Triệu chúng diển hình là: "SỐt cao và đái nước tiểu 
đỏ” (Caillow, 1955). Bò chết tỷ lệ cao: 50 - 60% sẽ ốm. 

- Bò bị bệnh thể mãn tính: Các đấu hiệu lâm sàng 
giống thể cấp tính: nhung nhẹ hơn. Bò thể hiện thiếu 
máu, gầy yếu và giảm lượng sữa suốt trong thời kỳ bệnh. 
Một số bò chữa sẽ sảy thai khi bị bệnh. (Uilebcrg, 1989), 


V. CHẨN ĐOÁN BỆNH 
1. Các phương,pháp kinh điển 


Làm tiêu bản máu giọt đặc hoặc đàn mỏng, cố định 
bằng cồn mcthanol, nhuóm giemsa theo Romanovsky, kiểm 
tra dưới kính hiển ví, có thể phát hiện lê dạng trùng 
trong hồng cầu. 

- Phương pháp tiêm truyền động vật: Lấy máu bò bệnh 
truyền cho bê 3 - 5 tháng tuổi sau khi bê đã được cắt 
lách. Nếu bò có bệnh thì sau 7 - 10 ngày, trong hồng 
cầu bê sẽ có nhiều lê dạng trùng (Euzebg, 1980). 


2. Các phương pháp miễn dịch 
Hiện nay, các nhà khoa học đã xác lập các phương 


1ỏ2 


pháp miễn dịch học thuyết thanh học để chẩn đoán bệnh 
lẻ dạng trùng bao gồm: 

- Phương pháp miễn dịch men: ELISA 

- Phương pháp huỳnh quang kháng thế: IFAT 

- Phương pháp Card-tcstu: Bản chất là ngưng kết trực 
tiếp trên phiến polictylen, trong đó kháng nguyên là 
babcxia đã tỉnh chế nhuộm màu và kháng thể có trong 
huyết thanh của bò nghỉ mắc bệnh lê dạng trùng. 

Các phương pháp này có ưu điểm phát hiện chính xác 
trâu bờ bệnh, đạt 90 - 96% và phát hiện sớm dược bệnh 
từ sau 5 - 6 ngày trong thời kỳ ù bệnh. Ngoài ra, các địa 
phương, các bác sĩ thú y cũng dựa vào phương pháp kiểm 
tra lâm sàng để chẩn đoán bệnh. Dấu hiệu điển hình của 
bò bênh là: "sốt cao và đái đỏ”. 


VI. ĐIỀU TRỊ BỆNH 

Có nhiều hóa dược đặc biệt điều trị bệnh lê dạng 
trùng. Nhưng ở nước ta đã sử dụng 3 loại hóa dược sau 
đây để diều trị bênh lê dạng trùng. 

PHÁC ĐỒ 1 

- Thuốc sử dụng: Berenyl. Biệt dược: Azidin (do SNG 
sản xuất); Ganaseg (do Mehico sản xuất). Hiện nay nhiêu 
nước sản xuất: Pháp, CHLB Đức, Mỹ... 

- Tác dụng: Diệt lê dạng trùng (B.bigemina, B.bovis, 
B.divergens, B.becbcra) và diệt tiên mao trùng. 


103 


- Liều dùng: 3 - 5 mg/kg thể trọng súc vật. 

- Pha với nước cất, theo tỷ lệ 10% - 15%. 

- VỊ trí tiềm: Tĩnh mạch cho súc vật bị bệnh cấp tính 
và bắp thịt cho thể bệnh mãn tính, mang trùng. 

- Trước khi tiêm tĩnh mạch cần tiêm thuốc trọ súc: 
Calein hoặc long não nước. 

- Tiêm một liều. Sau 15 - 20 ngày nếu súc vật chưa 
khỏi bệnh: trong máu còn lê đạng trùng và còn dấu hiệu 
lâm sàng thì tiêm lại liều thú 2 cũng như liều dầu. 

PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc điều trị: Haemosporidin (LP-2) 

- Tác dụng: Diệt lê dạng trùng (B.bovis, B.bigemina,. 
B.becbcra, B. divergens, B.canis, B.ovis). 

- Liêu dùng: , 0.0005 g/kg thể trọng, 

- Cách pha: Pha với nước cất theo tỷ lệ 1-2 p 100, 


- VỊ trí tiêm: Tiêm chậm vào tĩnh mạch. 


Trước khi tiêm phải tiêm thuốc trợ súc: Calein hoặc 
long não nước. Gia súc cần được nghỉ ngơi, chăm sóc tốt 
trước điều trị. Dối với súc vật yếu, liều trên phải chia 
làm 2 lần, tiêm làm 2 liều nhỏ, cách nhau 24 giờ. 
PHÁC ĐỒ 3 


- Thuốc điều trị: Acriflavin. Biệt dược: Trypaflavin. 
flavacridin, gonacrin). 


104 


- Tác dụng: Diệt các loài lê dạng trùng. 

- Liều dùng: — 0.003 - 0.004 g/kg thể trọng. 

- Cách pha: pha thuốc với nước cất theo tỷ lệ 5 p 
100. 

- VỊ trí tiêm: có thể tiêm bắp hoặc tĩnh mạch tai chậm. 

- Trước khi tiêm điều Trị phải tiêm thuốc trợ sức: Calêin 
hoặc long não nước. Và cho súc vật nghi ngơi vài giỏ. 
Súc vật quá yếu phải chia liều trên làm 2 liều nhỏ. tiêm 
cách nhau 12 giờ. Có thể dùng dể phòng bệnh: nhung 
phải tiêm 2 liều như trên, cách nhau 10 - 15 ngày. 


VII. PHÒNG BỆNH 


1. Ö các vùng có lưu hành bệnh cần định kỳ kiểm tra 
đàn bò 4 tháng/lần để phát hiện bò nhiễm lê dạng trùng, 
điều trị kịp thời. 

2. Tổ chức tiêm thuốc phòng nhiễm cho đàn bò ở khu 
vực mà bệnh thưởng xảy ra. Tiêm acriflavin hoặc .bcrenyl 
như phác đồ 1 và 3. Kinh nghiệm của các có sò chăn 
nuôi bò sữa cho biết: nên tiêm vào tháng 9 hoặc tháng 
10, trước khi thay đổi thời tiết từ mùa thu sang mùa 
đông, bò súc khỏe giảm sút. dễ phát bệnh. 

3. Tổ chúc diệt ve truyền bệnh: Định kỳ sử dụng các 
loại thuốc điệt ve như: Dipterex. Cách sử dụng: pha 0,5% 
bôi hoặc phun lên thân gia súc; chú ý không phun quá 
nhiều gây ngộ độc, không phun vào mắt gia súc. Ở có 


SỞ có nhiều ve, hàng tuần phải sử dụng thuốc cho súc 
vật. 


105 


Pha diptcrex 1-2% phưn lên chuồng trại và bãi chăn 
để điệt trùng. ấu trùng, trĩ trùng của ve. Cứ 1 - 2 tháng 
phun như vậy mội lần. và luân phiên phun ò bãi chăn 
thả bỏ. 

4. Nuôi dưỡng chăm sóc tốt dàn bò sữa giúp cho nâng 
cao sức đề kháng của chúng chống với bệnh tật nói chung 
và bệnh lê dạng trừng nói riêng. 


BỆNH BIÊN TRÙNG 
(Anaplasmosis) 


1. FHẢN BỐ 


Bệnh có ö bò hàu hết các nước trên thế giới. Cho 
đến nay, bệnh vẫn thường xảy ra và gây tác hại cho ViỆc 
chăn nuôi bò sữa ở Australia, SNG, Hungari, Trung Quốc, 
Pháp, Hà Lan.:. ö các nước nhiệt đới thuộc châu Á. châu 
Phi và Mỹ La Tỉnh. Bệnh biên trùng hiện nay vẫn là một 
bệnh phố biến, gây nhiều thiệt hại kinh tế cho việc chăn 
nuôi bò sữa. đặc biệt là bò sữa nhập nội tù các nưóc ôn 
đót (Uileberg, 1969), 

Ö Việt Nam, Jacot và Evanno (1931) đã nhiều lần 
phát hiện thấy Anaplasma trong máu bò, cừu và dê ö 
Nam Trung Bộ. Houdemen (1938) thấy Anaplasma trong 
hồng cầu của bò, đê ö Bắc Bộ. Từ 1930 - 1940, Jacotot, 
Evanno và Trần Quang Hiên đã thông báo có bệnh biên 
trùng ỏ bò nhập nội thuộc giống Bordelais Ở trại chăn 


106 


nuôi Dankia thuộc Tây Nguyên: bò nội ö Nha Trang: bò 
Avshire (Australia) ö Đà Lạt... 

Những năm gần dây, một số chuyên gia thú y cũng đã 
thông báo về các ổ dịch gây ra do Anaplasma margmal 
ö dàn bò sữa Holstcin ö nông trường Bá Vì, nông trường 
Mộc Châu (Nguyễn Hữu Ninh, Nguyễn Ngọc Cảnh, 1963): 
ở đàn bò Sind, bò Holstein Fri¿ và bè lại F\, F¿ ö một 
sỐ cÓ sỏ chăn nuôi bồ sữa các !inh phía Bắc. (Pham Sẽ 
Lãng. 1972; Dưong Công Thuận, 1973; Phan Dịch Lân. 
1985: Phạm Sỹ Lãng. Nguyễn Quốc Đơoznh, 1955). Bệnh 
biên trùng cũng đã dược phát hiện ở z¿ 


sữa và trầu sữa 
ö ngoại vị thành phố Hồ Chí Minh sà ở ác Trọng và 
Sông Bé thuộc các tỉnh phía Nam (#23 T5¡ Thuận, 1986. 
1992). 


II ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MẦM BỆNH 
1. Hình thái 


Biên trùng là một đón bào rất nhỏ thuộc họ Anaplas- 
midae, bộ Haemosporidia ký sinh trong hồng cầu của súc 
vật. Ở bò, đã thấy hai loài biên trùng ký sinh và gây 
bệnh: 

Anaplasma marginale: Hình cầu, hình trúng có kích 
thước đường kính từ 0,5 - 1 micromet. ký sinh ỏ rìa hoặc 
gần rìa hồng cầu. Mỗi hồng cầu có thể có I-5 biên trùng 
(Lapage, 1968). 


1ữ7 


Anaplasma centrale: Có hình dạng và kích thước tương 
ứng như Anaplasma marginale, nhung thường ký sinh Ó 
trung tâm và gần trung tâm của hồng cầu (Euzeby, 1980). 

Quan sát dưới kính hiển vị điện từ thấy biên trùng có 
một màng bao bọc mỏng. bên trong nhân gôm sáu khối 
nhiễm sắc, khi nhuộm khối nhiễm sắc này sẽ bắt mầu 
(Stepanova 1970). 


2. Chu kỳ sinh học 


Biên trùng cũng có hai giải doạn phát triển: 

Giai doan phát triển vô tính thực hiện ở trong có thể 
của vật chủ (bò và một số thú nhai lại). Sự sinh sản của 
chúng trong hồng cầu theo phương thúc phân chia trực 
tiếp. 

Giai đoạn phát triển húu tính ö vật chủ trung gian 
bao gôm một số loài ve thuộc họ ve cúng (Ixodidae). 
Giai đoạn này rất phúc tạp. cho đến nay người ta vẫn 
chưa hiểu rõ. Theo Kendall và Richarson (1968), Euzeby 
(1980). sau khi biên trùng xâm nhập vào ve ký chủ trung 
gian, chúng sẽ phát triển thành một số giai đoạn trong 
vách ống tiêu hóa và hệ bạch huyết của ve. sau dó thành 
dạng bào từ thể (Sporozoit) lên tuyến nước bọt của ve 
và buông trứng của ve. Ve hút máu bò bệnh sẽ truyền 
mầm bệnh sang bò khỏe. Nếu vào buồng trúng của ve 
thì đến thế hệ ve đời sau vẫn mang mầm bệnh và có thể 
truyền mầm bệnh này cho bò. Có một số loài ve là vật 
chủ trung gian của bệnh biên trùng như: Boophilus 
microplus, Boophilus calcaratus. 


108 


Nhiều loài côn trùng thú y cũng có thể truyền mảm 
bệnh biên trùng bằng phương thúc co giới. nghĩa là chúng 
hút máu súc vật bệnh. rồi lại hút máu súc vật khỏc và 

truyền bệnh sang súc vật khỏe mà không có các giai đoạn 
phát triển trong côn trùng. Các loài mòng họ Tabanidae, 
các loài ruồi họ Stomoxydinae và một số loài muỗi cũng 
có thể truyền được bệnh biên trùng (Stepanova, 1968). 


1L BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Trong quá trình ký sinh, biên trùng gây ra một số biến 
đổi bệnh lý ở bò: 

- Biên trùng ký sinh chiếm đoạt chất dinh đướng trong 
hồng cầu để phát triển và sinh sản. làm cho hồng cầu 
biến dạng, nhạt mẫu và lan vỡ. 

- Độc tố của biên trùng tác động lên hệ thần kinh 
của bò gây ra các cön sốt cao (40 - 41°C) kéo dài SUỐI 
thòi kỳ bệnh. Khi sốt cao bê dưới 1 năm tuổi thường có 
biểu hiện hội chứng thần kinh (Brumpt. 1949), và thở 
khó khăn. Độc tố cũng gây ra hiện tượng võ hỏng cầu 
và làm cho súc vật bệnh bần huyết (Stepanova, 1968). 

Bệnh nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thể trạng và sức đê 
kháng của súc vật với mầm bệnh. Trong điều kiện di 
chuyển súc vật làm cho chúng mệt nhọc hoặc khi thời 
tiết thay đổi và chăm sóc kém, làm giảm súc đề kháng, 


109 


bệnh sẽ phát ra năng ö thể cấp tính. Những trường hợp 
này thường xảy ra öð dàn bò sữa và bò thịt nhập nội. Bò 
sữa đã nuôi thích nghỉ. quen với điều kiện sinh thái thường 
mắc bệnh thể mãn tính hoặc mang trùng giống như ö bò 
nỘI, 


2. Triệu chứng và bệnh tích 


Thời gian nung bệnh kéo dài 7 - †4 ngày. Bò có hai 
thể bệnh thường thấy: 

Bệnh cấp tính: Bò sốt cao 40 - 415C suốt trong thời 
kỳ bệnh, sốt theo đường biểu nhiệt hình răng cưa (lên 
xuống thất thường). Khí sốt cao, vật bệnh toàn thân run 
rẩy, các có bắp, có vai, có mông giật giật. Con vật thỏ 
uấp (60 lần/phúU. Tim đập nhanh và mạnh (100 lần/phút). 
Vật bệnh kém ăn. giam nhai lại, và giảm nhụ động dạ. 
cỏ, chảy nhiều rÓt rãi. 

Do hồng cầu bị tan võ và giảm nhanh. các niêm mạc 
mắt. miệng của bò bệnh nhọt nhạt như màu chén sứ, đôi 
khi có hoàng dản. Khác với bệnh lê dạng trùng, bò bị 
bệnh biên trùng không đái ra huyết sắc tố (đái đỏ). 

Kiểm tra máu, lượng hồng cầu chỉ còn khoảng 3 triệu 
(giảm 50% so với bò khỏe) và huyết cầu tố chỉ còn 30 
- 40% (cũng giảm 50% so với bò khỏe). Bạch cầu tăng: 
10.000 - 12.000/mm3, 

Bò cái khi phát bệnh giảm hoặc ngừng tiết sữa hoàn 
toàn. 


Những biểu hiện lâm sàng trên đây đã được quan sát 


110 


204 bò sữa bệnh (Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Ngọc 
ảnh, 1963) giống Sind và Holstein Ở nông trường bò 
a Ba Vì, Tam Đương và Mộc Châu. Những biểu hiện 
m sàng đặc trưng này cũng phù họp với những mô tả 
¡nh diển của Brumpt (1949), Lapage (1968), Euzeby 
1980). Uileberg (1989). Trong một số trường hỌp, bò 
ênh chết sau 4 - Š ngày. đặc biệt là các trường hợp 
hiểm ghép giữa biên trùng và lê dạng trùng (Babcsiosis) 
à trùng xoắn (LeptOspirosi): 

Ö thể bệnh cấp tính, số hồng cầu có biên trùng thường. 
:hiếm tỷ lệ 20 - 30% (Phạm Sỹ Lãng. 1976). 

Về bệnh tích, quan sát 32 bò dược mổ khám. Nguyễn 
Hữu Ninh và Nguyễn Ngọc Cảnh (1963) thấy: Bò gầy 
rạc, niêm mạc có hoàng đản. máu loãng, nhọợt nhạt. tonE 
xoang ngực và bụng có tướng địch vàng. Hạch lâm ba 
trước vai và đùi sưng. mổ ra có tu huyết và thủy thũng. 
Đặc biệt, bao tìm có điểm xuất huyết và có dịch vàng. 
Tim to và nhão, nhọt nhạt. mặt ngoài tìm và tâm thất 
có chấm xuất huyết. Lá lách sưng mềm. nhọt. Gan không 
sưng, mật sưng tO. nước mật đặc quánh. Ở dạ có, dạ tổ 
ong, niêm mạc bị rỘp và lá sách khô cúng dễ bóc. 

Bệnh thể mãn tính: Các biểu hiện lâm sàng giống thể 
cấp tính. Nhưng múc độ nhẹ hơn. Bò bị bệnh thể cấp 
tính. nếu có sức đề kháng cao và được chăm sóc tốt sể 
chuyển thành thể mắn tính. 

Bò bệnh thể hiện sốt 39 - 409C khoảng 7 - 10 ngày 
sau đó giảm, rồi lại tăng lên. Suốt trong quá trình bệnh 


111 


kéo đài 20 - 30 ngày hoặc hơn, súc vật bệnh kém ăn, 
gầy còm, suy nhược, bần huyết, ngừng cho sữa. Nếu không 
được điều trị và chăm sóc tối, vật bệnh sẽ chết do kiệt 
SỨC. 

Một số trường hợp bò thể hiện trạng thái mang trùng 
(có ký sinh trùng trong máu. nhưng không thể hiện đấu 
hiệu lâm sàng). Những bò này đóng vai trò tàng trữ và 
truyên bá mầm bệnh trong tụ nhiên (Phạm Sỹ Lăng, 1980). 


VI. CHÂN ĐOÁN 
1. Các phương pháp chẩn đoán kính điển 

Làm tiêu bản máu đàn mỏng hoặc hoặc giọt đặc, cố 
định bằng cồn mcthanol. nhuộm giemsa (Romanovsky), 
kiểm tra dưới kinh hiển vi. Độ chính xác phát hiện đạt 
85%. 

2. Phương pháp tiêm truyền động vật 

Chỉ có thể truyền bệnh bằng cách lấy máu bò ốm 
truyền sang bê khỏe. Sau 10 - 15 ngày, có thể kiểm tra 
máu bê có biên trùng. 
3. Các phương pháp huyết thanh miễn dịch 

Dến nay. nhiều phương pháp huyết thanh miễn dịch 
đã dược ứng dụng trong chẩn đoán bệnh biên trùng, trong 
đó 3 phương pháp được sử dụng ỏ nhiều nước: 

- Phương pháp ELISA 

- Phương pháp huỳnh quang kháng thể IFAT 


T12 


- Phương pháp ngưng kết Card - Test. 

Các phương pháp này cho phép phát hiện sóm khoảng 
7 - 10 ngày sau khi súc vật nhiễm biên trùng và dạt độ 
chính xác 90 - 95%. 

Ở nước ta do diều kiện trang bị kỹ thuật chưa cao 
nên các phòng chẩn đoán ð trung ương và dịa phương 
hiện chỉ sử dụng các phương phấp chẩn doán ký sinh 
trùng, chưa có diều kiện áp dụng các phương pháp miễn 
địch để chẩn đoán bệnh biên trùng. 


V. DỊCH TẾ HỌC 
1. Động vật cảm nhiễm 


Các động vật nhai lại cảm nhiếm với biên trùng bao 
gồm: trâu, bò, dê. cừu, hươu. nai, lạc đà. Các loài vật 
khác không cảm thụ. Mỗi loài biên trùng có các vật chủ 
chuyên biỆt: 

- Anaplasma marginalc: Ký sinh và gây bệnh cho bò, 
bò rừng. 

- Anaplasma ovis: Ký sinh và gây bệnh cho đê, cùu. 

- Anaplasma buffeli: Ký sinh và gây bệnh cho trâu. 

Ö bò, thấy có sự khác nhau về tính cảm thụ theo lứa 
tuổi và giống bò. Súc vật non ít mẫn cảm với biên trùng 
hơn là súc vật trưởng thành (Trịnh Văn Thịnh. 1978). 
Trâu. bò nội có súc chống đỡ với biên trùng, thường mắc 
bệnh thể mãn tính và mang trùng, đồng vai trò tàng trữ 
và truyền mầm bệnh trong tự nhiên. Ngược lại, trâu bò 
nhập nội, nhất là bò sữa cao sản rất mẫn cảm với biên 


113 


trùng. dễ phát bệnh thể cấp tính và tỷ lệ chết cao (Phạm 
Sỹ Lăng. 19850). 

Sau khi khỏi bệnh. bò có miễn dịch tự nhiên kéo dài. 
2. Vật chủ trung gian truyền bệnh 


Các côn trùng thú ý ký sinh ö trâu bò đóng vai trò 
quan trọng trong việc truyền bá bệnh biên trùng. 

Các loài ve họ ixodidae đóng vai trò chủ yếu truyền 
bệnh biên trùng trong thực nghiệm cũng như tự nhiên. 
Đến nay, thco Lapage (196§). Uilcberg (1989), Euzcby 
(1985) có 16 loài ve có thể truyện dược biên trùng Anaplas- 
mà marginale. trong đó có 9 loài dược truyền bệnh một 
cách di truyền qua trúng ve. Các loài ve thuộc giống 
Boophilus. ve một vật chủ, sự nhiễm biên trùng của về 
dị truyền tù ấu trùng sang trĩ trùng, từ trĩ trùng Sang ve 
trưởng thành, tù ve trưởng thành sang ấu trùng, Ö ve 
Ixodes ricinus và Dermaccntoc albopictus cũng tương tụ. 
Ở ve Hyaloma Tucitanicum và Haemaplysalis cinnabarina 
punctata từ ve trưởng thành sang vẻ trưởng thành. Còn 
Ö một số loài ve mà không có nhiễm trùng di truyền, thì 
öỏ Rhipiccphalus bursa truyền trí trùng sang ve trưởng 

` thành; ở ve Rhipicephalus sang - unieus từ ấu trùng sang 
trí trùng: Ò Ixodcs scapularis. Dcrmacentor axdersoni từ 
ấu trùng sang trí trùng. 

Các loài côn trùng thuộc họ mòng Tabanidae và họ 
ruồi Stomoxydinae đóng vai trò truyền bệnh một cách có 
giới. Ở nước ta, có tới 42 loài mòng họ Tabanidac và 3 
loài ruồi họ Stomoxydinac có thể truyên Anaplasma mar- 
ginale cho trâu bò (Phan Địch Lân, 1974, Phạm Š5ÿ Lăng 


114 


1980). Trong đó có các loài phổ biến là: Tabanus rubidus. 
Tsữứriatus, T.Kiansuensis, T. tumiLer, T.miser, Chrysops dis- 
par. Chrys0Z0na assamennsis, Stomoxys calcItrans, 
Lipcrosia cxigna và Bdcllolarynx sanguinolcntus. 
3. Các điều kiện sinh thái 

Các điều kiện sinh thái cũng ảnh hưởng đến quá 
trình phát bệnh ö bồ. Mùa xuân và mùa hè khi thúc - 
ăn dầy dủ. thồi tiết ấm áp. bò nhiễm biên trùng thể 
mang trùng hoặc mãn tính. Nhưng đến mùa thu và 
mùa dông. khi thức ăn thiếu. thời tiết lạnh, súc đề 
kháng của bò giảm thấp và bệnh sẼ phát ra thể cấp 
tính. làm bò chết với tỷ lệ cao. 
VI. ĐIỀU TRỊ BỆNH 

Có nhiều hóa dược đã được nghiên cúu sử dụng 
trong điều trị bệnh biên trùng: Hémosporidin. sul- 
fantrol. biomycin acriflavin, lomidin, rivanol. quinarcin. 
Nhưng rivanol có hiệu lực cao hơn và được dùng phổ 
biến Ó nước ta. 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 
- Thuốc điều trị: Rivanol 
- Liều dùng và liệu trình: 
Dùng liều: 0,2 - 0.4 g/bò 300-350 kỹ. 
Dùng 2-3 liều. Mỗi liều cách nhau 24 giò. 


- Cách sử dụng thuốc: 


115 


Công thức pha: Rivanol: 0,2 - 04g 
Cồn 90°: 60 ml (Ethanol) 
Nước cất: 120 mi. 

Cách pha: 

Đồ rivanoi vào nước cất, dun ỏ 88°C quấy cho tan 
hết. lọc bằng giấy lọc. Khi dung dịch còn nóng ở 409C. 
thì cho côn 90° vào. Giữ thuốc trong lọ thủy tỉnh mầu 
để chỗ tối. 

- Vị trí tiêm: Tiêm chậm vào tĩnh mạch cho bò. 

- Trước khi tiêm rivanol, phải tiêm trợ sức bằng cafein 
hoặc long não nước và vitamm Bị, vitamin C truốc 29 
phút. 

- Bò bị bênh nặng, hàng ngày phải truyền dung dịch 
buyết thanh mặn ngọt: 1000 ml/ngày. 

Nuôi dưỡng và chăm sóc tốt súc vật bệnh. 

Phác đồ trên dã được dùng điều trị 204 bò sữa, đạt 
hiệu quả diều trị 80% (Nguyễn Hữu Ninh, 1963). 

VIIL PHÒNG BỆNH 

1. Định kỳ chẩn đoán bệnh trong đàn bò sữa: á-6 
tháng/lần, phát hiện bò bệnh và mang trùng điều trị kịp 
thời. 

2. Dùng hóa dược tiêm phòng nhiễm trước mùa lây 
lan và phát bệnh cho đàn bò sữa trong các vùng dịch tế. 


Sử dụng thuốc theo phác đồ dùng rivanol 0,2g cho I1 


116 


bò (300 - 350 kg). nhưng chỉ dùng một liều vào tháng 
10 hàng năm. 

3. Tổ chức điệt ve định kỳ bằng các hóa chất đặc hiệu 
trên đàn bò, ngoài bãi chăn (Dipterex 1-2%) và thực hiện 
vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. 

4. Nuôi dưỡng chăm sóc bò sữa: Ăn đúng khẩu phần 
đảm bảo dinh dưỡng: chuồng trại ấm sạch mùa đông và 
thoáng mát mùa hè. 


-BỆNH THÊ LÊ TRÙNG 
(Theileriosis) 


L PHÂN BỐ 


Bệnh Theileriosis cũng phổ biến ở trâu hò trên thế 
giới, đặc biệt là các nước nhiệt đói châu Á, châu Phi. 
Hiện nấy, bệnh ở bò châu Phi do Theileria parva hàng 
năm còn gây nhiều thiệt hại kinh tế cho chăn nuôi bò 
và bò sữa ở Algeri, Congo, Côté d`voire, Nigêria. Zaia, 
Kenia... Bệnh do Thetlera dispar và T.annula còn xảy ra 
Ö các nước châu Á như các nước vùng trung Á thuộc 
SNG, Trung Quốc, Triều Tiên... Bệnh do Theilera mutans 
có hầu hết các nước trên thế ĐIÓI, nhưng ít gây thiệt hại 
kinh tế hơn hai bệnh trên. Hiện còn ở Ấn Độ, Indonesia, 
Việt Nam... 


Ö Việt Nam, bệnh Theileriosis do Th.mutans và Th.an- 


117 


nulata cũng đã được xác định ö bò và bò sữa. (Schein, 
1906, 1922: Phạm Sỹ Lăng, 1972; Duong Công Thuận 
1973). Bò sữa nuôi tại nông trường Ba Vì thấy tỷ lệ 
nhiễm Theilcra mutans từ 5-10% (Phạm Sỹ Lãng, 1973). 
Các giống bò sữa nhập vào Việt Nam đều thấy nhiễm 
Theleria (Phan Dịch Lân, 1984). 


HH. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
I. Hình thái 


- Thcilcra mutans là những đón bào ký sinh ö hồng 
cầu và cả bạch cầu có hình phẩy. bình thuân nhỏ. hình 
lê đơn nhỏ, hình trúng, có kích thích 2,0 - 2,5 x 0.3 - 1,5 
micromct. Đôi khi có bốn ký sinh trùng chụm với nhau 
thành hình chữ thập. Trong mỗi hồng cầu có tù 1-5 ký 
sinh trùng. 

- Theiera annulata: Hình thái tướng tự như Th.mutans: 
nhưng chủ yếu là hình thuẫn, trúng và lê don rất ít thấy 
hình phẩy. 

Theileria ký sinh ö hồng cầu có hình thái như trên. 
Khi chúng ký sinh ö bạch cầu, có dạng một nang chứa 
khoảng 8 - 12 tử bào tử (Sporozoit) nằm trong nguyên 
sinh chất của bạch cầu, nhuộm giemsa bắt mầu đỏ tím, 
có hình phẩy, được gọi là "thể Koch”. Đây là dạng đặc 
biệt có thể căn cứ vào đó để phân biệt với các huyết bào 
tử trùng khác. 


118 


+. Chu kỳ sinh học 


Cùng như các huyết bào tử trun§ khác, Theilera có 2 
giải doạn phái triển trong vòng đỏi của chúng, giai đoạn 
sinh sản vô tính thực hiện trong mắu của trâu, bò, thco 
phương thúc mọc nhánh, rồi tách dôi. Giai đoạn xinh sản 
hữu tính thực hiện trong có thể các loài ve ký chủ trun 
gian bao gồm một số loài thuộc họ ve cứng Ixodidac. 
Chúng phát triển tướng tự như Babesia trong ve. sau khi 
xâm nhập vào ve. phát triển thành tế bào dực và tế bào 
cái thành hợp tủ, rồi võ ra giải phóng các bào tử thể. 
Bào tử thể lên tuyển nước bọt của ve. Khi ve hút mắu 
bò sẽ truyền xang bò bào tử thể và phát triển thành 
Theileria trưởng thành HOHš hồng cầu bỏ. Mỗi lơài 
Theileria có các loài vẻ ký chủ riêng biệt. 

Theilcria parva có v€ truyền bệnh là: Rhipiccphalus 
appendiculatus. R. simus, R.cv©rtsL R.capensis, Hvalomma 
impresstum, H.anatolicum. 

Theileria đispar có vật chủ trung gian là v€: Hyalomm+ 
mauritanicum., H.impr€šsum. 

Theileria annulata có ve truyền bệnh là vẻ Boophilus 
annulatus var. Australis. Hyalomma mauritaricum. 

Theileria mutans có ve ký chủ là Boophilus microplus, 
Haemaphisalis histricf, H.bispinosa. 


1IL DỊCH TẾ HỌC 
1. Động vật cảm nhiễm 


Theileria ký sinh và gầy hại cho các loài thú nhai lại: 


119 


trâu, bò nhà; trâu, bò rừng, hươu, nai, dê, cừu. 

Ö bò và bò sữa đã phát hiện Theileria mutans, Theileria 
parva. Theileria dispar. Thcilcria annulata. 

Ö nước ta. bệnh Theileriosis được xác định do Theileria 
mutans và Theileria annulata gây ra ö trâu, bò. Ngoài ra. 
còn thấy Theilcria bufldi Ò trâu (Neveu - Lemaire. 1912). 

Trâu bò non mẫn cảm với Theileria hón là súc vật 
trưởng thành. (Trinh Văn Thịnh. 1978). 


2. Vật chủ trung gian 


Mầm bệnh Theileria được truyền cho vật chủ do các 
loài ve họ Ixodidae. Mỗi loài Thederia có các loài ve 
riêng biệt, đóng vai trò vật chủ trung gian, truyền mầm 
bệnh cho bò. Sự truyền bệnh này có tính chất di truyền 
cho thế hệ ve đời sau. (Neveu - Lemaiïrc, 1944). 


3. Mùa lây bệnh 


Mùa lây lan của bệnh phụ thuộc vào mùa phát triển 
của ve, vào các tháng nóng ẩm trong năm, từ tháng 4 
đến tháng 10, nhưng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8. 
Đến mùa đông và đầu mùa xuân. khi thời tiết lạnh, thức 
ăn thiếu, súc đê kháng của bò giảm thấp, đặc biệt là bò 
đang tiết sữa, bệnh sẽ phát sinh, gây tổn thất cho đàn 
bò. 


IV. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Sau khi xâm nhập vào bò, các Theileria bám và hồng 


120 


cầu để phát triển, sinh sản theo phương thức vô tính, 
làm cho hồng cầu biến dạng và tan võ. Do vậy súc vật 
bệnh ở trạng thái gầy yếu, bần huyết. 

Bò sữa mắc bệnh sẽ giảm lượng sữa từ 20 - 30% trong 
trường họp bệnh mãn tính và ngừng tiết sữa trong trưởng 
hợp bệnh cấp tính. : 

Độc tố của Thcilcria tác động lên não. gây sốt cao 
(40-415C) giải đoạn dầu. sau dó giảm dần và bệnh chuyển 
từ thể cấp tính đến mãn tính. 

Đặc biệt, độc tố có thể tác động đến niêm mạc dạ 
đày. gây viêm tróc niêm mạc dạ tổ ong, khô cúng lá sách 
Và viêm ruột. 

Bệnh nặng hay nhẹ phụ thuộc vào loài Theileria gây 
bệnh. Th.parva gây bệnh nặng. thể cấp tính làm cho bò 
chết với tỷ lệ cao. Th.dispar gây thể bệnh nhẹ hơn Th.parva, 
nhưng cũng gây trạng thái bần huyết và giảm lượng sữa. 
Th.mutans thường chỉ gây bệnh thể mãn tính. mang trùng 
và bò sữa chỉ phát bệnh khi các điều kiện sinh thái thay 
đổi và nuôi đưỡng kém. (Blicck, 1938: Brempt, 1949). 


2. Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích 


Bò bệnh thể hiện đầu tiên là sốt cao (40 - 419C) mệt 
mỏi, ăn kém sau giai đoạn nung bệnh khoảng 14 - 20 
ngày. Hạch lâm ba trước vai và trước đùi sưng thủy thũng 
nhẹ. Súc vật thỏ khó, đi lại chậm chạp. Các niêm mạc 
mắt miệng có tụ huyết đỏ sẫm trong giai đoạn sốt cao, 
sau đó nhọt nhạt như chén sứ do bần huyết. 


121 


Một số bò sữa thể hiện viêm cata đường tiêu hóa: 
Dầu tiên giảm nhu động dạ cỏ, cúng lá sách. sau đó la 
chảy đữ dội, trong phân có niêm mạc ruột. mùi tanh. Bồ 
bị bệnh dường ruột chiếm 20 - 25%, dễ bị tủ vong. diễn 
biến khoảng 5-8 ngày. 

Các trường họp bệnh mãn tính chỉ thấy bò gầy yếu, 
suy nhược, giảm tiết sữa kéo dài, thính thoảng lên cøn 
sốt và kiểm tra máu thấy có mầm bệnh. 

Bệnh tích: Mồö khám bò bệnh thấy: hạch sưng có tụ 
huyết (hạch trước dùi và trước vai): niêm mạc nhọt: lách 
sung và nhọợt nhạt; niêm mạc tổ ong. lá sách tróc ra có 
tụ huyết xuất huyết: niêm mạc ruội có xuất huyết từng 
đấm trong các trường hợp súc vật thể hiện viêm ruột. 


V. CHÂN ĐOÁN 
1. Các phương pháp chẩn đoán ký sinh trùng 
Làm tiêu bản máu phết mỏng. hoặc giọL đặc, cố định 
cồn mêthanol, nhuôm giemsa, kiểm tra dưới kính hiển vi 
có thể phát hiện ký sinh trùng tron hồng cầu và thể hạt 
lựu (thể Kock) trong bạch cầu bò bệnh. 
2. Tiêm truyền động vật 
Lấy máu bò bệnh tiêm truyền cho bê khỏe: Sau 7 - 
10 ngày bê sẽ phát bệnh trong mấu có Theilerta. Bê sẽ 
phát bệnh nhanh và rõ ràng khi được cắt lách. 


3. Các phương pháp chẩn đoán miễn dịch: ELHSA, 


122 


huỳnh quang kháng thể: FIAT và Card-test cũng được 
ứng dụng để phát hiện nhanh, sớm và chính xác bệnh ở 
bệnh. 
4. Phương pháp nuôi cấy máu bò bệnh trên các môi trường 
tế bào cũng được úng dụng để chẩn doán các Theictia. 
VI. ĐIỀU TRỊ BỆNH 

Nhiều loại hóa dược đã được ứng dụng điều trị bệnh 
do Theilecria. Nhưng ba phác đồ điều trị sau đây đã dược 
đùng có hiệu quả Ó nuốc tà. 

PHÁC ĐỒ I 

- Thuốc điều trị: Phối hợp hemosportdin và terramycin. 

- Liều dùng và liệu trình: 

Ngày thứ 1: , Hemosporidon với liều 0,0005 g/kg P 

Ngày thú 2: như ngày thú l 

Ngày thứ 3: Terramycin (= xytetracyclin) với 

liều 0,015 g/kg P. 
Ngày thú 4: Dung dịch NaCl - 10 P 100, dùng 
150-200 mÌ/ bò (250 - 300 kg). 

- Cách dùng thuốc: 

Hemosporidin và terramycin pha với nước cất theo tỷ 
lệ 2-5 P 100. 


Hemosporidin: Tiêm vào dưới da hay tính mạch NaCl 
và terramycin tiêm tĩnh mạch.. 


l) 


Trước khi tiêm thuốc diều trị cần phải tiêm thuốc trợ 
sức trước 20 - 30 phát bằng cafềin hoặc long não nước 
và vitamm Bị, vitamin C. 

- Hộ lý: Cho bò bệnh nghi ngơi Š - 7 ngày trong thời 

gian điều trị và chăm sóc. nuôi dưỡng tốt. 

- Nếu bệnh chưa khỏi. sau 7 - 10 ngày dùng lại thuốc 
đọt 2 cũng như đọt dầu. 

PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc điều trị: Phối Trypanbleu và hemosporidin. 

- Liều dùng và liệu trình: 

Ngày thứ 1: Trypanbleu với liều 0.003 g/kg P 

Ngày thứ 2: Dung dịch NaC] - 10 p 190 với liều 

150 - 200 mil/hò. 

Nuày thứ 3: Hemosporidin với liều 0.0005 g/kg P. 

- Cách sử dụng thuốc 

Hcmosporldin và trypanbleu pha với nước cất 2-5%, 
tiêm tĩnh mạch cho bò. 

Trước khi tiêm 2 loại thuốc điều trị phải tiêm thuốc 
trọ sức: cafein hoặc long não nước. (Khoảng trước 30 
phút). 

NaCl 10% tiêm tính mạch. 

- Hộ lý: Cho bò nghỉ 5-7 ngày, chăm sóc nuôi đường, 
\Õt, 


PHÁC ĐỒ 3 


124 


- Thuốc điều trị: Bcrenyl và terramycin 

- Liều lương và liệu trình: 

Ngày thú †: Berenyl với liêu 0,003 - 0,005 g/kg P. 

Ngày thứ 2: Terramycin với liều 0.015 g/kg P. 

- Các sử dụng thuốc 

Bcrcnyl pha nuốc cất 5 - 10 p 100, tiêm tính mạch 
hoặc bắp thịt. 

Tcrramycin pha nước cất 5 p 100, tiêm tĩnh mạch 

Trước khi tiêm thuốc điều tra cần tiêm thuốc trọ sức 
cafemn hoặc long não nước. 

- Hộ lý: Cho bò nghỉ §5 - 7 ngày, nuôi dưỡng chăm 
sóc tối. Nếu bệnh chưa khỏi, cho nghỉ 10 ngày. tiêm 
thuốc điều trị đợt 2 như đọt đầu. 


VII. PHÒNG BỆNH 


1. Định kỳ chẩn doán bệnh bằng kiểm tra máu cứ 4 
- 6 thángần, phát hiện bò bệnh và diều trị sóm. 

2. Phòng nhiễm bằng vacxin: Hiện nay nhiều nước đã 
chế tạo được vacxin phòng bệnh, tiêm định kỳ cho súc 
vật, khoảng 2 lầằn/năm. 

Các nước SNG đã chế tạo vacxin phòng bệnh do 
Th.dispar, Th.anulata, được tiêm cho bò các nước trung 
Á và vùng Sibêri. Trung tâm nghiên cúu bệnh động vật 
(LRAD) chế tạo vaxcn phòng bệnh do Th.parva cho 
các nước châu Phi. 


125 


Nhật Bản, Mỹ. Cannada cũng đã chế tạo vacxin phòng 
Theilerios1s. 

3. Thường xuyên diệt ve trên thân súc vật, chuồng trại 
và nơi chăn thả bằng các loại thuốc đặc hiệu. 

4. Nuôi dưỡng. chăm sóc tốt, nâng cao sức đề kháng 
của súc vật với bệnh. 


BỆNH CẦU TRÙNG Ở BÊ NGHÉ 
(Coccidiosis) 


I. PHÂN BỐ 


Bệnh cầu trùng ở bò phân bố rộng ở hầu hết các nước 
trên thế giới. Ó Mỹ, thiệt hại do bệnh cầu trùng gây ra 
được xếp loại thứ 3 trong các bệnh gây hại cho bò (Swalcs 
1948). Bệnh cầu trùng là một trong các nguyên nhân gây 
bệnh ïa chảy Ö bé sữa từ 2-3 tháng tuổi. (Simmec. Porter 
và Boughton, 1949). Người ta đánh giá mỗi năm bệnh 
cầu trùng gây thiệt hại khoảng 10 triệu đôïa Mỹ trong 
chăn nuôi bò (Foster, 1949). Ö Anh, bệnh gây ra hội 
chứng ïa chảy làm ảnh hưởng đến việc phát triển của bể 
non, gây nhiều thiệt hại kinh tế cho các trại nuôi bò các 
tỉnh tây nam, trong mùa hè và mùa thu. 

Ö Việt Nam, bệnh cầu trùng ö bê và nghé đã được 
phát hiện ö nhiều địa phương và một số cơ sở chăn nuôi 
bò và bò sữa tập trung thuộc các tỉnh phía Bắc. Đào 


126 


Hữu Thanh kiểm tra 1948 mẫu phân bò ö 12 nông trường 
và trại chăn nuôi HTX đã thấy tỷ lệ nhiễm cầu trùng öð 
25-50% (1976). Kết quả khảo sát ö một sỐ cÓ sở chăn 
nuôi trâu bò sữa. thấy có 7 loài cầu trùng, là mội trong 
những nguyên nhân gây ia chảy của bê nghé non (Lương 
Tế Thu, 1986). 


1L ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
1. Hình thái 


Đến này. dã phát hiện 19 loài cầu trùng thuộc giống 
Eimeria ký sinh và gây hại cho bồ và trâu, trong đó có 
7 loài phổ biến. Mỗi loài cầu trùng đều có kích thước 
và hình dạng khác nhau. Nhưng các dạng thường gặp là 
noãn nang (Oocyst) có trong phân, là dạng trưởng thành : 
của cầu trùng. có hình tròn, trúng, bầu dục. Mỗi loài đều 
có hình thái và Kích thước khác nhau. (loyner L.P và 
Kendall S.B (1963): Trịnh Văn Thịnh, 1282). 

- Emeria ‹ini Hình thoi, hình trúng, hình cầu. Kích 
thước 12 - 18 x 10 - 20 micromet. Màu xám tím hay xám 
lục. Vị trí ký sinh Ò ruột già và manh tràng, 

- Eimeria smithi: Hình trứng. Kích thước 25 - 32 x 20 
- 29 micromet. Vị trí ký sinh là ruột non. 

- Eimeria ellipsoidalis: Hình bầu dục, hình trứng, hình 
gần như tròn. 

Kích thước: 20 - 26 x 13 - 17 micromet. 


- Emimeria cvlindrica: Hình trụ. Kích thước: 14,4 - 23 


đi 


x 19/4 - 26.8 micromect. 

- Eimeria zurnabanensis: Hình trụ. Kích thuốc: 25,2.. 
43,2 x 18 - 23 micromet. Mầu vàng nhạt 

- Eimmeria bukidnomensis: Kích thước: 46.8 - 50,5 x 33,3 
- 37, 8 micromet. 

Mầu vàng nhạt hay nâu. 

- Eimeria azerbaidshanica: Hình trụ với một cạnh không 
lồi có kích thước lớn: 43 x 24.6 micromet. ` 

- Eimeria alabamanengis: Hình quả táo, hình thoi, hình 
bầu dục. Kích thước: 13 - 24 x 11 - 16 micromet. Ký sinh 
Ö TuỘt non. 

2. Chu kỳ sinh học 

Các loài cầu trùng đều có hai giai đoạn phát triển: 

- Giai đoạn phát triển ngoài tự nhiên: Noãn nang được 
bài xuất ra ngoài theo phân; là dạng trưởng thành của 
cầu trùng, bên trong có 4 bào nang. Sau khi ö ngoài tự 
nhiên, gặp các điều kiện thuận lợi, mỗi bào nang phát 
triển thành hai bào tử thể. Đây là dạng noãn nang cảm 
nhiễm, nghĩa là bê, nghé ăn phải sẽ nhiễm cầu trùng. 

- Giai đoạn ký sinh trong co thể bê, nghé: Vào cơ thể 
vật chủ, noãn nang cảm nhiễm võ ra, giải phóng các bào 
tử thể. Bào tử thể phát triển thành bào tử, rồi tử bào 
tử và sau đó là bào tử đực và bào tử cái. Bào tử đực và 
bào tử cái kết hợp với nhau thành hợp tử. Họp tủ sẽ võ 
ra, giải phóng các noãn nang và noãn nang theo phân ra 
ngoài tự nhiên. Các giai đoạn phát triển của cầu trùng 


128 


rất phúc tạp, thực hiện trong tổ chức nhung maoe và lớp 
cØ tiếp giáp với nhung mao ruột, gây tổn thương cho tổ 
chức ruột. (Lapage, 1968). 


II. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý | 


Trong quá trình ký sinh và phát triển Ö ruột bê, nghé 
cầu trùng đã gây tổn thương lớp nhung mao ruột và lóp 
có vòng tiếp với nhung mao, làm tróc niêm mạc ruột và 
xuất huyết ruột. : 

Cầu trùng tiết ra các enzim và độc tố phá hoại mô 
ruột. Những tổn thương của ruột tạo diều kiên cho các 
vi khuẩn gây bệnh có sẵn trong ruột. xâm nhập vào tổ 
chức ruột và gây viêm ruột kế phát (Kendall, 1963). 


2. Triệu chứng lâm sàng 


Bê nghé nhiễm cầu trùng có thồi kỳ ủ bệnh khoảng 
7 - 1 ngày sau đó thể hiện hai thể bệnh: Cấp tính và 
mãn tính. 

- Thể cấp tính: Con vật ăn ít, uống nước nhiều và ỉa 
lỏng sau vài ngày. Đầu tiên phân nát, sau ia chảy có mùi 
tanh, cuối cùng phân xệt có nhiều niêm mạc ruột, lầy 
nhầy và có lẫn máu tươi hoặc màu nâu. Do tổ chúc niêm 
mạc và mao mạch ở ruột bị phá hoại. Một số trường hợp 
nhiễm trùng nặng đường tiêu hóa, bê nghé có sốt nhẹ 
3495 - 409C. 


129 


Vật Bệnh iá mỗi ngày Š - 10 lần. Mối lần ia, con vật 
cong lưng rặn, nhưng phân ra rất íL Do vậy người ta gọi 
là "bệnh ly đỏ" ở bê nghé non (David, 1962). 

Trong thể bệnh cấp tính. bê nghẻ, nếu không được 
diều trị kịp thöi sẽ chết sau 7 - 10 ngày. 

- Thể mãn tính: Các biểu hiện lâm sàng của vật bệnh 
giống thể cấp tính. nhưng nhẹ hón và kéo đài 2 - 4 tuần 
lễ. Cũng có một số trường hợp, bê nghé có súc đề kháng, 
qua dược thời kỳ bệnh cấp tính và chuyển thành thể mãn 
tính. 

Vật bệnh bị viêm ruột mãn tính. khi ia chảy, khí táo 
bón. Dặc biệt là phân thường có dịch nhầy và dính máu. 
Con vật gầy còm. suy nhược. thường đễ nhiễm các bệnh 
khác. 


IV. DỊCH TẾ HỌC 
1. Động vật cảm nhiễm 


Trâu bò nhà và trâu bò rừng đều nhiễm bệnh. Các 
giống bò nuôi thịt bò u, bò Sind đều nhiễm bệnh. Nhưng 
giống bò sữa: Holstcin và trâu sữa Murrah thường bị bệnh 
nhiều hon. 

Bê nghé bị nhiễm cầu trùng với tỷ lỆ cao hơn trâu bò 
trưởng thành. Ỏ Việt Nam, đã phát hiện bê thuộc giống 
bò sữa lang trắng đen (Hoktein) và trâu sữa Murrah bị 
bệnh, gây tổn thất nhiều về kinh tế (Lương Tố Thu, 
1986). 


130 


2. Bê nghé thường phát bệnh nhiều ở lứa tuổi 


Bê nghé 1 - 3 tháng tuổi thường bị bệnh nặng. Trâu 
bò trưởng thành bị bệnh thể mãn hoặc mang trùng. 


3. Mùa bệnh 


Bệnh lây lan và phát triển trong nhũng tháng nóng 
ầm, mưa nhiều từ mùa hè đến mùa thu. Thời kỳ này. 
thời tiết nóng ẩm làm cho noãn nang cầu trùng đễ đàng 
phát triển đến giai đoạn cảm nhiễm ngay trên nên chuồng 
và bãi chăn thà. Khi mưa xuống nước mưa sẽ màng noãn 
nang cảm nhiễm ra các khu vực phụ cận. làm ô nhiễm 
môi trường chăn nuôi. 

Người ta cũng quan sát thấy bê nghé thường phát bệnh 
vào thời kỳ chuyển vụ: từ mùa thu sang mùa dông khi 
mà thời tiết thay đổi, từ ấm áp sang lạnh ẩm và thiếu 
thúc ăn. làm cho bê nghé giàm súc đề kháng. (loyner, 
1963). 


V. CHẨN ĐOÁN 


1. Kiểm tra phân để tìm noãn nang của cầu trùng 


Phương pháp thường được dùng là phương pháp phù 
nồi (Fiilleborn). Người ta lấy phân hòa với nước muối 
bão hòa trong cốc thủy: tỉnh, để 20 - 30 phút, noãn nang 
có tỷ trọng nhẹ hơn nưóc muối bão hòa, nổi lên và hót 
noãn nang đặt lên lam, kiểm tra dưới kính biển vi. 


131 


2. Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng điển hình của 
bê nghé non 
Ía lỏng. phân nhày, có máu tươi (ly đỏ) và căn cú vào 
các khu vực có lưu hành bệnh, để chân đoán bệnh. 
Hai phướng pháp trên phải kết hợp sẽ mang lại hiệu 
quả cao trong chẩn.đoán bệnh cầu trùng. 


VỊ. ĐIỀU TRỊ 

Có nhiều loại hóa dược được dùng để diều trị bệnh 
cầu trùng cho bê nghé: Sulfamcrazin, sulfadimetoxin. sul- 
faquinoxalin. furazolidon, amprioiium, daimeton, 
phênothiazin. pyrImcthamin... 

Trong số đó, có 4 loại đã được dùng điều trị bệnh cầu 
trùng bê nghé có hiệu quả Ö nước ta theo các phác đồ 
sau: 

PHÁC ĐỒ I1 

- Thuốc điều trị:Sulfamêrazin hoặc sulfadimeraan 

- Liêu dùng: 0.10 - 0.12 g/kg thể trọng. 

- Liệu trình: dùng liên tục 5 - 6 ngày liền. 

- Cách sử dụng: Trộn thuốc với thức ăn hay pha với 
nước để cho súc vật uống. 

- Thuốc phối hợp: Dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn 
đường tiêu hóa, một trong 2 loạt sau: 

Oxytetracyclin: 30 - S0 mg/kg thể trọng. 


132 


Chloramphenicol: 30 - 50 mg/kg thể trọng. 

Dùng Š - 6 ngày liền. 

Dùng thuốc trọ súc và chống chày máu: vitamin Bị, 
vitamin C và vitamin K: cafein hoặc long não nước; bê 
nghé ia chảy mất nước càn truyền huyết thanh mặn ngọt: 
1000 mi/100 kg Pi/ngày.. 

- Hộ lý: Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt. Đặc biệt trong 
thời gian điều trị. giảm lượng cỏ rom để chống có thất, 
chảy mầu ruột. tăng thêm thức ăn tỉnh và dễ tiêu hóa. 

PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc diêu trịFurazolidon hoặc nitrofuran 

- Liều dùng: — 0,03 g/kg thể trọng. 

- Liệu trình: 4 - 5 ngày liền 

- Cách sử dụng: Trộn thuốc với thức ăn. pha với 
nước uống. 

- Thuốc phối hợp, như phác đồ 1. 

- Hộ lý, như phác đồ 1. 

PHÁC ĐÔ 3 

- Thuốc sử dụng: Amprolium 

- Liều dùng: — 0.10 g/kg thể trọng 

- Liệu trình: Dùng liên tục 34 ngày liền. 

- Cách dùng: Pha nước để cho súc vật uống 

- Thuốc phối hợp, nhủ phác đồ 1 


133 


- Hộ lý: như phác đô 1. 
PHÁC ĐỒ 4 

- Thuốc sử dụng: Pyrimethamin 

- Liêu dùng: 0,002 g/kg thể trọng. 

- Liệu trình: Dùng 2 ngày liền. 

- Cách sử dụng: Pha nước cho súc vật uống 

- Thuốc phối họp, như phác đồ I1 

- Hộ lý, như phác đồ 1. 
VII. PHÒNG BỆNH 

Quy trình phòng bệnh cầu trùng cho bê nghé göm-ba 
biện pháp chủ yếu: 
1. Sử dụng thuốc phòng nhiễm 

Ở các khu vực có lưu hành bệnh cầu trùng, cần dịnh 
kỳ sử dụng thuốc phòng nhiễm cầu trùng theo dịnh kỳ 
hàng tháng hoặc sử dụng khi trong đàn bê nghé có xuất 
hiện một số con phát bệnh. 

Thuốc phòng nhiễm: Dùng một trong các hóa dược 
SảU: 

- Sullamêrazin: 0,05 g/kg thể trọng; dùng trong 3 - 4 
ngày liền. Nghỉ 10 ngày lại dùng đọt II. 

- Furazodidon: 0,05 g/kg thể trọng: dùng trong 2-3 ngày 
liền. Nghị 10 ngày, lại dùng tiếp đợt I. 


134 


2. Thực hiện vệ sinh chuồng trại và vệ sinh môi 

trưởng 

Phân trâu bò phải dọn sạch hàng ngày. ủ nhiệt hoặc 
rắc vôi bột để diệt noãn nang càu trùng. 

Dùng NaOH - 1% rửa nền chuồng để diệt mầm bệnh 
theo dịnh kỳ 15 ngày/lần. 

Thực hiện chuöng luôn khô sạch. thoáng mùa hệ và 
mùa thu và ấm áp mùa đông. 


3. Nuôi dướng chăm sóc tốt đàn bê nghé, nâng cao 
sức đề kháng với bệnh. 


BỆNH GHẺ 


I. PHÂN BỐ 

Bệnh ghẻ là một bệnh khá phổ biến ö trâu bò ở hầu 
hết các nước trên thế giới. Bệnh cũng xảy ra Ỏ bò sữa 
và trâu sữa. 

Ở nước ta, bệnh ghẻ trâu bò đã được phát hiện từ 
khá lâu (Houdemcr. 1925). Trâu, bò vùng đồng bằng sông 
Hồng bị bệnh ghẻ với tỷ lệ 10 - 14% (Phạm Sỹ Lăng. 
1980). Ghẻ là một bệnh ngoài da, tuy không làm cho 
trâu bò chết: nhưng gây hội chứng mẩn ngứa, viêm da. 
làm cho trâu bò gầy còm không yên tính, giảm lượng sữa 
ð bò sữa và gây thiệt hại về kinh tế. 


135 


II. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA 
MẦM BÊNH 


1. Bệnh nguyên 


Bệnh ghẻ ở trâu bò. trong đó có trâu bò sữa do 3 
loài phẻ ký sinh gây ra: 

- Sarcoptes scablei var. bovis. buffeli 

- Pseuroptcs natalensls var. buffeli. 

- Chorloptes bovia. 

Ba loài ghẻ này đều ký ãinh ö biểu bì của da trâu, 
bò. Riêng loài Chorioptes bovs thường ký sinh Ó vùng 
móng chân và vành tai của trâu bồ. 


2. Đặc điểm sinh học 


Các loài ghẻ đều thuộc lóp tiết túc (Arthropoda), bộ 
ghẻ (Acarina), là những côn trùng thú y rất nhỏ bé có 
kích thước thay đổi: 026 - 03 x 0/10 - 015 mm. Ghẻ 
trưởng thành ký sinh ở da của bò, đục khoét thành các 
khe ránh trên lớp biểu bì, hút các chất dinh dưỡng trong 
lóp dịch của da để sống và sinh sản. Ghẻ cái thường lón 
hón ghẻ đực. Sau khi giáo phối, ghẻ cái đẻ trứng trong 
các rãnh và hốc của đa. Ghẻ cái đẻ khoảng 40 - 50 trứng 
trong đời sống kéo dài khoảng 2 tháng. Trúng sẽ nỏ thành 
ấu trùng sau Š - 6 ngày, phát triển qua giai đoạn trí trùng 
rồi lột xác thành ghẻ trưởng thành. 

Chu kỳ phát triển từ trứng đến giai đoạn trưởng thành 


136 


của ghẻ kéo đài 14 ngày. (Gordon, 1943; Lapage. 1968). 


II. BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Ghẻ ký sinh và gây ra CÁc đường rãnh trong biếu bì, 
phá hoại mặt đa, gây ngứa mãn, làm cho súc vật luôn cọ 
sát dạ vào tường và các gốc cây. Lạo ra các vết xây xát 
trên da, Các vết xây xát lan rất nhanh trên mặt đa. làm 
rụng lông. 

Các vết tổn thương trên đa cũng là các điều kiện thuận 
lợi cho nhiễm trùng thứ phát, gây viêm da. Các vị khuẩn 
thường gặp trong nhiễm trùng đa là liên cầu (Streptocot- 
cụs). tụ cầu, (Staphilococcus). 


2. Triệu chứng,lâm sàng 


Trên da nổi các mụn đỏ như hạt tấm. từng đám, mọng 
nước. Các mụn nước này nối với nhau bằng các đường 
rãnh nhỏ do ghẻ đục khoét, tập trung ở các chỗ da mềm: 
rìa tai. nách bẹn, quanh vú. Bò bị ghẻ nặng, các đám da 
mẩn dỏ có ö hầu hết trên mặt da. 

Trong các đám da ghẻ có nhiều ghẻ tập trung, hoạt 
động, gây ngúa mẩn, làm cho bò luôn cọ da vào các vật 
cúng khác mà chúng BậP. gây nút nẻ, thậm chí chảy máu 
da. Chỗ da ghẻ bị sần sùi và rụng trụi lông. 


Bò bị nhiễm trùng thứ phát thường có các mụn mủ 


lội 


trên mặt da. Các mụn mủ võ ra, chảy mù và dịch vàng, 
tạo ra các vùng lỏ loét, sau đó đóng vầy khô mầu nâu 
và lại lan sang các mụn loét khác. 

Một số bò còn bị biến chứng viêm loét vùng vú (bò 
cái), dịch hoàn (bò dực) và viêm tai, 


IV. DỊCH TẾ HỌC ' 

1. Động vật nhiễm bệnh: Bò, trâu và hầu hết các 
loài nhai lại đều bị bệnh ghẻ 
Bò ö các lứa tuổi đều bị ghè. Bê non bị ghẻ nặng hon 


bò trưởng thành. 


2. Mùa lây lan và phát bệnh 


Bệnh lây lan quanh năm. Nhưng bò nhiễm bệnh trỏ 
nên nặng vào mùa đông, khi thời tiết lạnh, không tắm 
chải được. 

3. Vùng lưu hành bệnh 

Các khu vực có lưu hành bệnh. mầm bênh có thể tìm 
tại 2 - 3 tuần Ò chuồng trại, dụng cụ chăn nưôi và bãi 
chăn thả. Nếu không có biện pháp xủ lý. bệnh có thể 
tỒn tại trong nhiều năm. 

V. CHÂN ĐOÁN 

Phương pháp chẩn đoán chủ yếu là nạo lấy mẫu da 
nơi mẩn ngứa, kiểm tra phát hiện ghẻ. 

Cách làm: lấy mẫu da đặt trên lam, nhỏ dung dịch 


138 


NaOH - 10%. dùng pince dầm nhỏ mẫu da, hö trên ngọn 
đèn cồn khoảng 5- 10 phút, đặt tấm kính nhỏ (Lamele). 
kiểm tra dưới kính hiển vi. 

Kết họp quan sát các biểu hiện lâm sàng của bò: mụn 
mẩn ngứa trên da. 


VI. ĐIỀU TRỊ 
Nhiều loại thuốc có thể diều trị được bệnh ghẻ ở bò. 
Nhưng các phác đồ sau đây có hiệu lực trong diều trị: 
PHÁC ĐỒ 1 
- Thuốc diều trị là mỡ lưu huỳnh 10% 
- Cách chế: 
Bột lưu huỳnh: 10 gam 
Vaselin: 90 gam 

Ðun vaselin nóng chảy, đổ bột lưu huỳnh từ từ và trộn 
đều, để nguội. Nếu không có vaselin, có thể thay bằng 
mỡ lọn hoặc mỡ bò. 

- Cách sủ dụng: Tấm chải cho bò; cọ sạch các vấy 
ghẻ; để ráo nước: bôi mỡ lưu huỳnh vào chế da ghẻ: Mỗi 
lần bôi không quá 1/3 điện tích da của bò. Cách một 
ngày bôi thuốc một lần. 

- Thuốc phối hợp: Nếu có nhiễm trùng da thì dùng 
kháng sinh tiêm hoặc cho uống. Có thể dùng một trong 
các loại kháng sinh sau: 

Penixilin: 10.000 đơn vi/kg thể trọng/ngày. 

Streptomycin: 10 mg/kg thể trọng/ngày 


139 


Tetracyclin: 20 mg/kg thể trọng/ngày. 

Cho súc vật uống thêm dầu cá, vitamin €. 

- Hộ lý: Khi bôi thuốc cần rọ mõm để bò không liếm 
thuốc. Thuốc khô mới bỏ rọ môm. 

PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc điều trị: Dung dịch trinagc 

- Cách chế: 

Công thúc thuếc: Sumicidn đậm đặc 2 ml 

Rivanol lø 

Dipterex 10 g 

Nước vừa dù 1000 ml. 

Dun nước ấm (409C), hòa tan dipterex và rivanol: nhỏ 
dung dịch sumicidin, ta được trinagc. 

- Cách sử dụng: như phác đồ 1. 

- Thuốc phối họp: như phác đồ 1. 

- Hộ lý: như phác đồ 1. 

PHÁC ĐỒ 3 

- Thuốc điều trị: hỗn hợp diptcrcx và dầu máy. 

- Cách chế: 

Công thúc: Đipterex: 20 g. 

Dầu máy vừa đủ: 1000 mÏ. 


Đun dầu máy (40°C), đổ bột dipterex, quấy đều cho 
tan hết, 


140 


- Cách sử dụng:nhu phác đồ 1 

- Thuốc phối họp: như phác đồ 1. 

- Hộ lý: như phác đồ 1. 

PHÁC ĐỒ 4 

- Thuốc điều trị mỡ hạt mát 10% 

- Cách chế: 

Công thúc: Hạt mát 10 gỡ 

Vaselin 90 g. 

Giá hạt mát nhò. Dun vasclin cho chảy ra. Dồ bột hạt 
mát quấy đều. 

- Cách sử dụng: như phác đồ †. 

- Thuốc phối họp: như phác đồ 1. 

- Hộ lý: như phác đồ 1. 

Chú ý: Cần điều trị 6 - 7 ngày, cho đến khi bỏ khỏi 
vẻ lâm sàng: hết mẩn ngứa, đóng vảy khô các mụn ghẻ. 
Nhưng sau đó 10 -12 ngày, lại bôi một đợt thuốc nữa để 
điệt ấu trùng và trí trùng nỏ từ trúng, vì trứng rất khó 
diệt bằng hóa chất. 


VII.PHÒNG BÊNH 


1. Phát hiện kịp thời súc vật bị ghẻ, cách ly điều 
trị 


2. Khi có súc vật bị ghẻ, chuồng trại phải dọn sạch phun 


141 


thuốc trừ mầm bệnh bằng dipterex - 2 %, định kỳ một 
lần/10 ngày. 


BỆNH NẤM KÝ SINH DA LÔNG Ở BÒ 


IL PHÂN BỐ 


Bệnh nấm da lông gặp khá phổ biến ở bò, bò sữa, do 
một số loài nấm ký sinh ở da và lông gây ra. Bệnh có 
hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng phổ biến ö các 
nước nóng ẩm vùng nhiệt đói châu Âu . châu Phi và Nam 
MI (David ElHis, 1994). 

Ở Việt Nam, bệnh thấy nhiều ở bò sữa và hò nội nuôi 
đàn. đặc biệt là ö bê một năm tuổi trỏ lại (Phan Sỹ Lăng, 
1973; Nguyễn Thị Thuận, 1980). 


II. NGUYÊN NHÂN BỆNH VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC 

CỦA MẦM BỆNH 
1. Nguyên nhân 

Nghiên cứu của nhiều nhà khoa học đã xác nhận có 
khoảng 68 loài nấm ký sinh ở da lông gia súc nói chung 
và bò sữa nói riêng, trong đó phần lón là những loài nấm 
thuộc các giống nấm Trichophiton, Candida, Trichopron, 
Aspergilus và Fusarium. 

Ở bò. thường gặp các loài nấm chủ yếu ký sinh và gây 
bệnh ỏ da lông sau đây: 


142 


- Trichophiton verrucosum: Ký sinh ö da và lông, gây 
ra các ö sừng hóa, sần sùi và các núm sùi trên mặt da, 
làm cho lông cong queo, phình ra và bị rụng tùng màng. 
Nấm còn gây ra các chỗ sùi ö móng chân và gỐc sừng 
của bò. 

- Trichosporum heigelii: Ký sinh ö đa gây ra các mụn 
loét. các Ổ sùi sốp, mầu trắng ngà trên mặt da. 

- Candida Tamata, C.glabrata. C.Kelr. Ký sinh ngoài 
đa, gây ra các ổ loét to nhỏ khác nhau trên mật da, sùi 
từng dám và có phủ một vảy bựa vàng xám. 

- Aspergillus fumigatus, A.nidulans, A.terrius ký sinh Ở 
da, tạo ra các vết sùi, các dường rãnh hoại tử trên mặt 
da súc vật. 


2. Đặc tính sinh học 


- Hình thái: Các loài nấm kể trên đều có hình dạng 
các bào tử và khuẩn ty khác nhau khi được nuôi cấy trên 
các môi trường nhân tạo như thạch Sabouraud hay ký 
sinh trên da và lông của bò và các loài thú nhai lại khác. 

Trichophyton verrucosum: Các khuẩn ty mọc nhánh 
đài, trên đó có gắn các bào tử nấm. 

Trichosporum beigeli: Các khuẩn ty mọc dài, có chia 
từng khúc, trên đó có gắn các bào tử nấm. Nuôi cấy trên 
môi trường mọc các đám khuẩn lạc màu trắng hoặc vàng. 

Candifa fumata, C.glabrata: Các khuẩn ty ngắn. các 
bào tủ hình tròn, tụm lại từng đám. Nuôi cấy trên môi 
trường thạch, các khuẩn lạc của nấm có màu trắng và 
màu kem. 


143 


Aspergillus [amigatus, A.terrius: Các khuẩn ty mọc dài, 
trên một đầu phình to ra và trên đó có dính các bào tử 
nấm, xếp thành dẫy. trông giống như hình hoa cúc nên 
còn gọi là nấm "cúc khuẩn". Trên môi trường thạch 
Sabouraud, Czapek, nấm phát triển các khuẩn lạc có màu 
xanh lo, xanh lá cây, xanh đen. 

- Sinh học 

Khuẩn ty và bào tử nấm đều có thể tồn tại ö ngoài 
tự nhiên: quanh chuông trại, đất Ò bãi chăn thả, và trong - 
thức ăn của gia súc: bột, cám và cỏ khô. 

Khi gia súc ăn phải các bào tử nấm vào hệ thống tiêu 
hóa, các loài nấm kẻ trên đều có thể gây các thể bệnh 
viêm niêm mạc dạ dày và ruột thể cata, đặc biệt là nấm 
Candida albicans. C.fumata. 

Súc vật hít thỏ phải bào tử nấm sẽ gây ra hội chứng 
viêm phế quản và viêm phổi, như nấm Aspcrgillus 
[umigatus, A.nidulus. 

Bào tử nấm bám vào da lông của súc vật, hoặc xâm 
nhập vào các vết thương ö ngoài da, sẽ ký sinh và gây 
ra các vết loét. ổ sùi hoặc lóp da nhăn nheo sừng hóa 
và làm rụng lông súc vật như nấm Trichophyton verrucosum 
và Trichosporon beigellii. 


HI. ĐẶC ĐIỀM BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
1. Bệnh lý 


Khuẩn ty và bào tử các loài nấm xâm nhập vào đa 


144 


lông của súc vật là do tiếp xúc với môi trường: chuồng 
trại, bãi chăn và dụng cụ, thức ăn có mầm bệnh hoặc súc 
vật đang bị bệnh nấm. 

Mầm bệnh bám vào da lông hoặc xâm nhập qua vết 
thương ngoài da sẽ phát triển ở đó, tạo ra các ổ nấm 
trên da lông, thể hiện; đám da lỏ loét, sần sùi hoặc các 
đám mụn cóc sừng hóa trên mặt da làm cho lông bị biến 
dạng, sùi ra và rụng tùng đám. 

Bò bị bệnh nấm da thường ngứa mẩn, không yên tĩnh 
giống như khí bị bệnh ghẻ, làm cho chúng ăn kém, ít 
ngủ và gầy còm suy nhược. 

2. Triệu chứng lâm sàng 

Thể hiện ba dấu hiệu đặc trưng: 

- Các mụn sùi loét trên da có phủ vấy vàng xám hoặc 
nâu sấm: cậy lóp %ảy ra thấy phía dưới có loét đỏ. Các 
đám da sùi loét có thể riêng rẽ hoặc tập trung từng đám. 

- Các đám da bị sần sùi, nhãn nheo, dầy cộm trên mặt 
da, nhưng không bị lỏ loét. lông bị rụng từng đám. Súc 
vật luôn bị ngứa mẩn khó chịu. 

- Trên da nổi lên các đám "mụn cóc" to nhỏ khác 
nhau bị sừng hóa, trông như những nốt ruồi nồi lên trên 
da, to bằng hạt ngô, hạt đỗ, đôi khi to bằng đầu ngón 
tay út. Các mụn cóc này sần sùi mầu xám hoặc nâu nhạt 
rải rác hoặc tập trung từng đám ở hai bên sườn, mông, 
vai của bò, đặc biệt rõ là ö bê từ 6 - 12 tháng tuổi. 


145 


IV. DỊCH TẾ HỌC 


1. Bệnh nấm da phổ biến ở bò, bò sữa. Nhưng cũng 
thấy Ò trâu, bò rùng, đẻ, cừu, hươu, nai. 

2. Bệnh xảy ra ở tất cả các lủa tuổi của bò, nhưng 
thấy nhiều và nặng ö bê non từ 5 - 6 tháng đến một 
năm tuổi. 

3. Bệnh tồn tại và lưu hành ö các cơ sö chăn nuôi 
ầm ướt, thiếu ánh sáng và bị ô nhiễm do các bào tử nấm 
gây bệnh (Aspergillus, Candida, Trichophiton...). 

4. Bệnh có thể lây lan quanh năm. nhưng tập trung 
và mùa nóng và ẩm uới, từ mùa hè đến mùa thu. 


V. CHẤN ĐOÁN 


1. Chẩn đoán thường dùng là kiểm tra bênh phẩm trực 
tiếp trên phiến kính, dưới kính hiển vi. 

Cách làm: Lấy bệnh phẩm từ da lông súc vật bệnh, 
đặt lên lam, nhỏ dung dịch NaOH - 10%. dầm nát bằng 
que thủy tính, hø trên ngọn lửa đèn cồn 10 - 1Š phút. 
Sau đó kiểm tra trên kính hiển vi, có thể phát hiện được 
bào tử và khuẩn !y nấm. 

2. Chẩn đoán bằng nuôi cấy: Lấy bệnh phẩm nuôi cấy 
trên các môi trường phân lập nấm như môi trường 

_Sabouraud, môi trường Czapek... có thể thấy được nấm 
mọc trên môi trường với các khuẩn lạc đặc trưng. Người 
ta cũng nhuộm các khuẩn lạc bằng các thuốc nhuộm thông 


146 


thường (Eosin, Vert malachit, bleu - mcthylen...) để phân 
biệt các bào tủ, khuẩn ty các loài nấm. 

3. Quan sát các biểu hiện lâm sàng đặc trung của súc 
vật bệnh để chẩn đoán. 


VI. ĐIỀU TRỊ 

Có nhiều thuốc điều trị các bệnh nấm da lông của súc 
vật. Mỗi loại thuốc có tác dụng với một số loài nấm ký 
sinh trên da lông súc vật. 

Các loại thuốc thường đùng phổ biến để điều trị các 
bệnh nấm da lông ở bò đo nấm Aspergillus, Trichophyton. 
Trichosporum, Candida và Fusarium gây ra sau dây: 

PHÁC ĐỒ 1 

- Thuốc dùng: A.S.A. (đã pha sắn bán) 

Thuốc là dung dịch gồm axit salixylic và axit lactic 
(5%) 

- Cách dùng: Bôi vào các đám da lông bị nấm. 

Mối ngày bôi từ 1 - 2 lần. 
Khi bôi rọ mốm không cho súc vật liếm thuốc. 
Bôi liên tục tói khi khỏi bệnh. 

- Thuốc phối họp: Dùng các loại kháng sinh tiêm hoặc 
cho uống phối hợp hoặc bôi ngoài da (chỗ da bị nấm) 
khi có hiện tượng nhiễm trùng thứ phát. 

Cho súc vật uống hoặc tiêm vitamin A, D, C làm cho 
đa bị tổn thương chóng hồi phục. 


147 


- Hộ lý: Tắm chải hàng ngày cho súc vật sau khi sử 

dụng thuốc. làm cho mặt da thoáng sạch. 
PHÁC ĐỒ 2 

- Thuốc dùng: A.S., (dung dịch đã pha sắn). 

Dung dịch thuốc, gồm: axit salixyHc 5% và dưng dịch 
lugol 5% (trong đó có Iodc). 

- Công thức và cách pha: 

— AxH salixylc: 5g 
lod: s_. 
lodua kali: 5g 
Cồn 35° vừa dủ: 100 ml. 

Cách pha: Dùng 5g axit salixylic pha tan trong 50ml 
côn 70°C (cồn êthylic). Dùng 50ml nước thường pha tan 
3g Iodua kali: cho vào dó 5g iodua metallic (nguyên chất) 
hòa cho tan hết. Sau đó hòa dung dịch cồn axit salixylic 
và dung dịch iode vừa pha, sẽ được dung dịch AS.1. 

- Cách dùng: như phác đồ 1. 

- Thuốc phối hợp như phác đồ 1. 

- Hộ lý: như phác đồ 1. 

PHÁC ĐỒ 3 

- Thuốc dùng: Mõ nystatin' 5% 


- Công thúc và cách pha: Công thức: Nystatin: 5 8 
Vaseln vừa đủ 100 E. 


148 


Bột nystatin 5g trộn đều với 95 g vasclin. 
PHÁC ĐỒ 4 

- Thuốc dùng: Rivanol 2 p 1000 
- Công thúc và cách pha: 

Rivanol 20 

Nước 1000ml. 
Đun nước ấm 60°C, dổ bột rivanol quấy tan hết. 
- Cách dùng:như phác đồ 1, 
- Thuốc phối bọp:như phác đồ 1. 
- Hộ lý:như phác đồ 1. 


VIIL PHÒNG BỆNH 


1. Chẩn đoán, phát hiện bệnh kịp thời khi thấy bò có 
các đám mản ngứa, lỏ loét hoặc mụn cóc, rụng lông thì 
phải lấy bệnh phẩm xét nghiệm nhằm xác định ghẻ hoặc 
nấm da. 

2. Cách ly và điều trị kịp thời súc vật bệnh theo các 
phác đồ đã hướng dẫn 1, 2, 3. 4. để bệnh không lây lan 
trong đàn. 

3. Thục hiện vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường cho 
bò, đặc biệt là bê non. Khi chuồng trại có lưu hành nấm 
bệnh (nấm da) thì nên định kỳ phun dung dịch axit axetic 
- 5% hoặc axit salixylc - 5% (tháng/lần) để diệt bào tử 
nấm. 


149 


VE VÀ RẬN KÝ SINH 


IL. PHÂN BỐ 


Các loài ve và các loài rận là những côn trùng ký sinh 
phổ biến ö ngoài da, hút máu và truyền một số bệnh cho 
bò. Ve và rận phân bố rộng rãi Ö hầu hết các nước trên 
thế giỏi. bao gồm các nước ôn đói thuộc châu Âu. Bắc 
Mỹ và các nước nhiệt đối châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. 

Hiện nay, ö Việt Nam đã phát hiện được 42 loài ve 
thuộc họ ve cúng Ixodidae bao gồm 9 giống: Boophilus, 
Aponoma, Ambliomma, Rhipicepbalus, Dermacenter,, 
Haemaphisalis. Ixodcs và Hyalomma. Trong đó. giống 
Haemaphisalis có tới 13 loài. Một số loài khá phổ biến, 
phân bố rộng ở hầu hết các vùng sinh thái như loài 
Boophilus microplus, Haemaphialis histricis, H.bispinosa, 
Rhipiccphalus sanguineus và Ambliomma testudinarium. 
(Phan Trọng Cung, 1980). 

Về rận, có hai nhóm: Nhóm rận hút máu mới chị phát 
hiện một loài ký sinh ở bò là Haematopinus curystermus. 
Còn nhóm rận ăn lông đã phát hiện được 3 loài ký sinh 
trên bò và các thú nhai lại khác (hươu, nai, đê, cùu) gồm: 
Damalinia bovis, Damalinia caprae và Damalinia crasSIpes. 
(Phạm Sỹ Lăng, 1993). 

Ve và rận ký sinh và gây hại phổ biến cho bò và trâu 
sữa nước ta. 


150 


II. ĐẶC ĐIỀM SINH HỌC 
1. Sinh học của ve 


Ve trưởng thành ký sinh và hút máu bồ để phát triển 
và sinh sản. Ve cái sau khi giao phối với ve đực sẽ rồi 
khỏi bò, đẻ trứng môi trường tự nhiên. Trúng sau một 
thời gian dài hay ngắn. tùy thuộc loài ve, sẽ nÒ thành ấu 
trùng: ấu trùng phát triển thành trí trùng và trí trùng 
bám vào bò. là vật chủ cuối cùng, phát triển thành vẻ 
trường thành. Ve Boophilus microplus thì ấu trùng và trí 
trùng phát triển ngoài tự nhiên, chỉ ve trưởng thành mới 
ký sinh ö bò, gọi là ve một ký chủ. 

Ve Ambliomma testudinarium có trĩ trùng hút máu và 
phát triển đến một giai doạn nhất định, rồi khỏi bò, lột 
xác trong tự nhiên. Sau đó, ve non lại tìm bám vào bò, 
phát triển đến trưởng thành. Như vậy, loài ve này có hai 
ký chủ đều là bờ hoặc trâu. 

Ve Rhipicephalus sanguineus và một số loài ve thuộc 
giống Haemaphisalis có giai doạn ấu trùng và trí trùng 
sống ký sinh ở các động vật khác nhau là thú gâm nhấm 
(chuột. chồn, cáo) chỉ đến giai đoạn ve non mới sống ký 
sinh ở bò. Đó là các loài ve 3 ký chủ. 

Thòi gian phát triển vòng đời tùy thuộc vào loài ve. 
Ve Boophilus microplus có thời gian phát triển vòng đời 
chỉ cần vài tháng. Nhưng ve Ixodes ricinus hoàn thành 
chu kỳ phát triển kéo dài ¡-1,5 năm. (Lapage 1968). 


151 


2. Sinh học của rận 


- Rân cái Haematopinus curysternus trưởng thành ký 
sinh ö bò và một số thú nhai lại khác, sau khi giao phối 
với rận đực, đẻ trứng vào nhũng chiếc lông của bò. mỗi 
rận cái dẻ khoảng 24 trứng. Trúng nỏ thành ấu trùng sau 
9 - 19 ngày ö nhiệt độ ấm áp (275C), sau đó phát triển 
thành rận trưởng thành. Thời gian từ trúng phát triển 
đến trưởng thành của rận cần 28 ngày. (Crawfurd - Benson, 
1941). 

- Rận ăn lông Damalinia bovis trưởng thành sống ký 
sinh trên da lông của bò. Sau khi giao phối. rận cái đẻ 
trúng trên lông bò, mỗi rận cái đẻ 13 trúng. Trứng nỏ 
thành ấu trùng sau 7 - 19 ngày. phát triển đến giai đoạn 
trưởng thành khoảng 29 ngày. Rận sống và phát triển 
nhò ãn lông của bò. 


II TÁC HẠI 


1. Các loài ve họ Ixodidae và loài rận Haematopinus 
©urysternus đều sống và phát triển nhồ hút máu bò, làm 
cho bò suy nhược. thiếu máu. Theo Lees (1946) một ve 
cái Ixodes ricinus đã hút 0,57 mÌ máu cừu, tương đương 
60U mg. Heath (1953) làm thí nghiệm theo đõi ve Ixodes 
trên giống cừu Cuberland, thấy rằng mỗi cừu có trung 
bình 265 ve cái đã hút hết 1249 ml máu trong thời gian 
50 tuần lễ để đẻ trúng và sản sinh ra 960 ấu trùng ve. 


132 


2. Các loài ve còn truyền một số bệnh quan trọng cho 
bò cúng như những động vật nhai lại khác. Đó là bệnh 
trùng lê (Babesiosis), bệnh biên trùng (Anaplasmosis) bệnh 
do Theileria (Theileriosis) và một số bệnh nguy hiểm khác 
gây ra do virus như bệnh viêm màng não: bệnh sốt ban 
do Ricketsia. Những bệnh này đều được ve truyền gây 
thiệt hại lớn cho việc phát triển nuôi bò và bò sữa Ò các 
nước. 

3. Ve và các loài rận còn làm cho bò ngứa mẩn không 
yên tính, giảm tăng trọng và giảm tiết sữa. Các loài rận 
ăn lông làm cho bò, dê rụng lông; không yên tính. 

IV. DỊCH TẾ HỌC 

Ve và rận ký sinh không nhũng ở bò, mà còn thấy Ò 
hầu hết các động vật nhai lại: trâu, đê, cừu, hươu, nai... 

Các tháng nóng ẩm trong năm là điều kiện thuận lợi 


cho ve và rận phát riển. Dó cũng là mùa phát triển của 
ve và rận Ở nưỚc ta. 


V. PHÒNG TRỊ VE 


1. Định kỳ sử dụng các loại thuốc diệt ve cho đàn 
bò 
Có nhiều loại thuốc, nhưng một số thuốc sau đây đã 
được sử đụng có hiệu quả bởi ít độc, ít tích lũy trong tổ 
chức cơ và sữa bò. 


153 


Dipikerex (Diclovoss, Dion, Baycri) 

- Đặc tính của thuốc: bột trắng, có mùi hắc, tan trong 
nước, có tác dụng diệt ve, ghẻ, rận và các loài côn trùng 
ngoại ký sinh khác. 

- Liều đùng và cách sử dụng: Pha thuốc với nước theo 
tỷ lệ 5 p 1000 đến 1 p 100. Dùng bàn chải chải lông cho 
bò vào những vị trí có nhiều ve cư trú. Có thể dùng bình 
phun cho bò. Nhưng cần chú ý che mắt và rọ mồm bò 
để thuốc không vào mắt và miệng, gây dộc. 

- Dịnh kỳ mỗi tuần sử dụng cho bò 1 lần. 

Cần lưu ý: Thuốc đã dùng từ lâu ở nước ta. nên đến 
nay. Ö cúc có sở nuôi bò sữa, ve đã có súc đề kháng với 
thuốc phải tăng liều sử dụng lên 1 p 100 đến 2 p 100. 

Sumicilin- „ 

- Đặc tính của thuốc: do hãng Sumoto (Nhật) sản xuất. 
Thuốc là dung dịch trong suốt, vàng ngà, dễ bay hơi, phá 
với nước thành dung dịch nhũ hóa, trắng như sữa. 

Thuốc diệt được ve, ghẻ, rận và cắc côn trùng ngoại 
ký sinh khác. 

- Liều dùng và cách sử dụng: Pha thành dung dịch Š 
p 1000 với nước, tạo ra dung dịch trắng sữa. Cách dùng: 
giống như sử dụng dipterex. 

- Định kỳ: Mỗi tuần dùng một lần ở các có sở chân 
nuôi có nhiều ve. 


154 


Ectomin 100 

- Đặc tính của thuốc: đo hãng CIBA (Thụy Sĩ) sản 
xuất, là dung dịch màu vàng ngà. có mùi hơi bắc. Thuốc 
diệt được ve, ghẻ, rận và côn trùng ngoại ký sinh. 

- Liều dùng và cách sử dụng: Pha với nước theo tỷ lệ 
1 p 1000. Sau đó cũng sử dụng như dùng diptcrex, xoa 
ngoài da, phun hoặc cho súc vật tắm. Nhưng chú ý löG 
để thuốc vào mắt và miệng súc vật. 

- Định kỳ: Dùng liên tục 3 - 4 tuần lễ. Mỗi tuần dùng 
một lần. 


2. Diệt ve trên đồng cỏ và chuồng trại 


Luân phiên chăn thả bò trên các bãi chăn; phun thuốc 
diptercx định kỳ và luân phiên trên bãi chăn và chuồng 


trại. 


155 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1- Phạm Sĩ Lãng - Phan Địch Lân (1996) 
Bệnh trâu bò và biện pháp phòng trị. 

2- Phạm Sỉ Lãng - Lê Thị Tòi (1999) 
Thuốc điều trị và vacxin phòng bệnh. 

8- Phan Địch Lên - Phạm Sỉ Lăng - Đoàn Văn Phúc (1996) 
Bệnh giun tròn của vật nuôi Việt Nam. 

4- Phạm Sí Lùng - Lê Thị Tời - Đoàn Kim Dung (1997) 
Thực hành điều trị Thú y (Tập l). 


156 


MỤC LỤC 


Trang 
Lòi Nhà xuất bản 3 
Chương ! - Bệnh truyền nhiễm 5 
Bệnh lò mồm long móng h 
Bệnh tụ huyết trùng 18 
Bệnh lao 27 
Bênh uốn ván 37 
Bệnh thưởng hàn 44 
Chương V. Bệnh ký sinh trùng kỹ 
Bệnh giun đũa bê nghé 32 
Bệnh giun xoăn dạ múi khể 58 
Bệnh giun phổi Dictycaulus ö bê nghé 66 
Bệnh sán lá gan trâu bò 77 
Bệnh tiên mao trùng trâu bò 83 
Bệnh sán dây 91 
Bệnh lê đạng trùng 96 


157 


158 


Bệnh biên trùng 

Bệnh thêÌlê trùng 

Bệnh cầu trùng ở bê nghé 
Bệnh ghẻ 

Bệnh nấm ký sinh da lêng ö bò 


Ve và rận ký sinh 


106 
17 
126 
135 
142 
150 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


Dịa - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 
DT: 8523887 - 8521940. Fax: 04.5.760748 


CHI NHANH NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q1 - TP Hồ Chí Minh 
DT: 8297157 - 8299521. Fax: 08.9.101036 


159 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
LẺ VĂN THỊNH 
Biên tập và sửa bân in: 
BÍCH HOA - 
Trình bày bìa: 
ĐỖ THỊNH 


In 1000 bản khổ 13x19cm. Tại Xưởng in NXB Nông nghiệp. 
Giấy trích ngang số 219/1486 do Cục XB cấp ngày 15/12/99. 
* In xong và nộp lưu chiểu qúy II/2002 


63- 630 


- 219/1486 - 99 Ciá: 11.000đ 


"NINÑ'-C “^^ /VyV7 


